SỨC MẠNH CỦA CHÁNH NIỆM 


THERAVADA 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


SỨC MANH CỦA CHÁNH 
NIỆM 


Đại trưởng lão Thiên sư ÑNyanaponika 


Sư Tâm Pháp địch 


Nhà Xuất Bản Đà Nẵng 
2012 


LỜI GIỚI THIỆU 


Chánh niệm tự thân nó có thực sự là một sức 
mạnh như tên của cuỗn sách này hay không? Nhìn từ 
góc độ của cuộc sông đời thường, thì hình như không 
phải là như vậy. Ở góc nhìn ây, chánh niệm, hay sự 
chú ý, chỉ đóng một vai trò rất khiêm tốn giữa biết 
bao những phẩm chất tâm dường như quan trọng 
hơn để đạt được những mong ước đa dạng của con 
người. Ở đó, chánh niệm chỉ có nghĩa là “quan sát 
bước đi của mình” để không bị va vấp hay đánh mất 
cơ hội khi theo đuổi những mục tiêu trong cuộc 
sống. Chỉ trong trường hợp phải thực hiện một số kỹ 
năng hay nhiệm vụ nhất định nào đó thì đôi khi con 
người ta mới chủ động tập luyện chánh niệm đôi 
chút, nhưng ngay cả khi đó chánh niệm cũng chỉ 
được coi là vai trò thứ yêu, phạm vi và năng lực rộng 
lớn của chánh niệm vẫn chưa được con người biết 
đến và công nhận. 


Ngay cả khi tìm về với giáo lý của Đức Phật, nhìn 
qua một lượt những sự sắp xếp và phân loại, danh 
sách các tâm sở mà chánh niệm có mặt trong đó, thì 
người ta vẫn có xu hướng cho rằng phẩm chất tâm 
này cũng chỉ là “một trong số rất nhiều” phẩm chất 
tâm khác mà thôi. Và một lần nữa, người ta lại có ân 


tượng răng nó chỉ đóng một vai phụ và dễ dàng bị 
các phâm chât tâm khác vượt trội. 


Thực tế, nếu có thể nhân cách hóa, thì chánh 
niệm là một nhân vật rất khiêm tốn. So sánh với nó 
thì các tâm sở (phẩm chất) như tín (đức tin), tấn 
(tinh tấn), định (định tâm) hay tuệ chắc chăn là 
những nhân vật nỗi bật hơn, gây tác động mạnh và 
ngay lập tức đối với người khác và tới các tình 
huồng. Sự chinh phục của chúng đôi khi rất nhanh 
chóng và mạnh mẽ, mặc dù thường bấp bênh. Chánh 
niệm, ngược lại, thường kín đáo và ít phô trương. 
Những công dụng của chánh niệm tỏa sáng vào bên 
trong, và trong cuộc sông thường ngày, hâu hết 
những thành quả của nó được chuyên giao cho các 
thể loại tâm khác - chúng thường nhận hết phân 
danh dự. Chúng ta phải hiểu rõ chánh niệm và luyện 
tập thành thục trước khi có thê nhận ra được giá trị 
và những ảnh hưởng xuyên thấu thâm lặng của nó. 
Chánh niệm tiến triên một cách chậm chạp và có chủ 
ý, và nhiệm vụ hàng ngày của nó được thực hiện một 
cách đều đặn, thầm lặng. Tuy nhiên, nơi nào chánh 
niệm đã đặt chân đến, nó không dễ bị mắt chỗ đứng, 
và sẽ thực sự làm chủ lĩnh vực đang phụ trách. 


Những năng lực tâm linh như vậy, cũng như 
những con người có thê loại cá tính tương tự, lại 
thường hay bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp. Chánh 
niệm cân đến một thiên tài như Đức Phật đề phát 
hiện ra được “tài năng bị dâu kín” ấn dưới vẻ bề 
ngoài khiêm tốn, và phát triên sức mạnh vĩ đại vốn 
có của hạt giống tiêm năng ấy. Thực ra, dấu hiệu của 
một thiên tài thực sự lại chính là khả năng nhận ra 
và khai thác được sức mạnh của những cái tưởng 
chừng như là nhỏ bé ấy. Ở đây, thực sự đúng là “cái 
bé nhỏ đã trở thành vĩ đại”. Các giá trị đã được đánh 
giá lại. Tiêu chuân đề phân định giữa sự vĩ đại và cái 
nhỏ bé đã thay đổi. Từ cái tâm siêu việt của Đức 
Phật, cuối cùng chánh niệm đã được bộc lộ ra như 
một điểm chốt nơi luân hồi đau khô bị nhồ bật khỏi 
hai mỏ neo là vô minh và ái dục. 


Đức Phật nói vê sức mạnh của chánh niệm một 
cách rât rõ ràng: 


“Chánh niệm, ta tuyên bỏ, lợi ích ở tất cá mọi 
ơi”. (SN 46:59) 


“Tất cả các pháp được làm chủ thuần thục nhờ 
chánh niệm”. (AN 8:83). 


Hơn nữa, có cả một đoạn mở đâu và kêt thúc rât 
trọng thê và có sức nặng của bài kinh Tứ Niệm Xứ 
(satipatthana sutta) như sau: 


“Này các Tỳ Khưu, đây là con đường duy nhát để 
thanh tịnh chúng sanh, vượt khói sâu, u, đoạn diệt 
đau khó, đạt đến chánh đạo, chứng ngộ Niết Bàn, đó 
là tứ niệm xXư”. 


Trong cuộc sống thường ngày, nêu chánh niệm, 
hay sự chú ý (một cách có chủ đích, có ý thức) được 
hướng tới một đối tượng nào đó, hiếm khi nó duy trì 
được đủ lâu đề quan sát một cách cân thận và thực 
tế. Thông thường theo ngay sau đó là các phản ứng 
mang tính cảm xúc, suy nghĩ phân tích, những dòng 
hồi tưởng hoặc là hành động có chủ ý. Ngay cả trong 
một cuộc sống tu tập với cách suy nghĩ thuận pháp, 
chánh niệm (sa¿i) hầu hết được gắn với sự tỉnh giác 
(sampajañña) về tính thích hợp và mục đích của 
hành động, cùng với những sự cân nhắc khác. Do đó, 
nó lại vẫn không được nhìn nhận như một phẩm chất 
tâm độc lập. Song để tiếp cận được sức mạnh thực sự 
và tiềm năng của chánh niệm thì cần phải hiểu và 
chú ý phát triên một thê loại cơ bản và nguyên chất 


nhât của nó - cái mà chúng ta sẽ gọi là sự ghi nhận 
thuần túy. 


Băng sự ghi nhận thuần túy, chúng ta hiểu được 
sự ý thức, sự hay biết một cách trong sáng và toàn 
tâm toàn ý vẻ những gì đang thực sự diễn ra đổi với 
chúng ta và ở trong chúng ta, trong từng khoảnh 
khäc nhận thức tiếp nối nhau. Nó được gọi là “thuân 
túy” bởi vì nó xử lý những sự kiện nhận thức thuân 
túy mà không phản ứng lại băng những suy nghĩ 
bình luận, lời nói hay hành động. Thông thường, 
trạng thái tâm ghi nhận thuân túy đó, như chúng ta 
gọi, chỉ là một giai đoạn rất ngăn ngủi của tiễn trình 
tâm mà chúng ta hiêm khi ý thức được. Nhưng trong 
quá trình phát triên chánh niệm một cách có bài bản 
và theo phương pháp, nhằm khai mở những năng lực 
tiềm ấn của nó, ghi nhận thuần túy được duy trì kéo 
dài trong suốt thời gian mà định lực của thiên sinh 
cho phép. Khi đó, ghi nhận thuần túy trở thành chìa 
khóa cho pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ, mở rộng 
cánh cửa đi vào làm chủ nội tâm và giác ngộ, giải 
thoát tối hậu. 


Ghi nhận thuân túy được phát triển theo hai cách: 


1. Theo một phương pháp hành thiền có bài bản với 
một sô đề mục lựa chọn. 


2. Áp dụng ghi nhận thuân túy, trong khả năng thực tế 
cho phép, trong các công việc hàng ngày của cuộc 
sống, cùng với một thái độ chánh niệm và tỉnh giác 
trong mọi lúc. 


Phương pháp thực hành chỉ tiết đã được đê cập ở 
nhiêu chỗ khác, và không cân thiết nhặc lại ở 
đây1[1]. 


Mục đích chính của cuốn sách này là để diễn giải 
và trình bày tính hiệu quả của phương pháp, nghĩa 
là diễn giải sức mạnh thực sự của chánh niệm. Nhất 
là ở thời đại hiện nay, với sự mê tín và sùng bái 
những hoạt động của thế giới bên ngoài đang diễn 
ra không ngừng nghỉ, sẽ có những người đặt câu hỏi 
răng: “Làm sao một thái độ thụ động như ghi nhận 
thuần túy lại có thể đem đến những kết quả vĩ đại 
như vậy được?”. Đề trả lời, bạn hãy gợi ý người hỏi 
không nên dựa vào những lời nói của người khác, 


I[I] Xem thêm trong cuốn Tỉnh yếu thiển Phật giáo của Đại 
trưởng lão Thiên sư Nyanaphonika (Sư Tâm Pháp dịch Việt). 


mà hãy dùng chính kinh nghiệm thực hành thực tế 
của mình đề thê nghiệm lời khăng định ấy của Đức 
Phật. Song đôi với những người chưa đủ hiểu biết về 
Phật Pháp để chấp nhận nó như là một phương pháp 
đáng tin cậy, sẽ do dự khi bắt tay thực hành mà chưa 
có một lý do thuyết phục - đây là một phương pháp, 
mà bởi vì quá đơn giản nên có vẻ như hơi lạ lùng đối 
với họ. Và sau đây sẽ là một số “lý do đáng thuyết 
phục” đề cho độc giả suy xét. Nó cũng được coi như 
một lời giới thiệu cho tỉnh thần chung của thiên Tứ 
Niệm Xứ và là biến chỉ đường để tiếp cận đến những 
phương diện rộng lớn và ý nghĩa của nó. Hơn nữa, 
hy vọng răng đối với những người đã thực hành theo 
phương pháp sẽ nhận ra, từ những phần diễn giảng 
này, một số điểm trong sự thực hành của chính 
mình, và do vậy sẽ có thêm sự khích lệ để phát triển 
chúng một cách có chủ ý. 


BÓN NGUÒN SỨC MẠNH CỦA 
GHI NHẬN THUẢN TÚY 


Bây giờ chúng ta sẽ xem xét bốn khía cạnh của 
pháp hành ghi nhận thuân túy, vôn là những cội 
nguôn sức mạnh chính của chánh niệm2[2]|. Chúng 


2i2¡ Chánh niệm, hiểu một cách đơn giản, là sự ý thức về bản thân 
mình, là sự chú ý và quan sát một cách khách quan, như thật 
(ghi nhận thuần túy) những gì xảy ra trong thân và tâm mình 
trong hiện tại: các cử động của cơ thể, các tính chất-cảm giác: 
nóng-lạnh, cứng-mềm, sự chuyền động... cảm giác xúc chạm 
trên thân, cảm giác thở; các cảm xúc: buôn, giận, mừng, vui, cô 
đơn, tham dục... cho đến những hoạt động tâm lý vi tế: suy nghĩ, 
tưởng tượng, cơ chế phiên não, những chiều hướng tâm lý, định 
kiến, chấp thủ, ảo tưởng... Chánh niệm, có thể nói là trung tâm 
của phương pháp tu tập tâm do Đức Phật thuyết dạy, dẫn đến 
phát triển trí tuệ trực giác, nhận chân được sự thật tuyệt đối của 
thân-tâm chúng ta là vô thường, khổ, vô ngã, do đó đoạn diệt 
tận gốc rễ những gốc phiền não-đau khô (kiết sử) trong tâm con 
người. 


Pháp hành thiền chánh niệm là sự huân tập một thói quen luôn 
chú ý và ý thức về bản thân mình trong mọi lúc, luôn quay lại 
quan sát-cảm nhận-ghi nhận thân-tâm mình trong hiện tại, một 
cách trực tiếp (chứ không phải bằng suy nghĩ hay thông qua ý 
niệm, ngôn từ)...và phát triển sự tỉnh giác, ý thức về chính mình 
một cách liên tục và sâu sắc. Người thực hành chánh niệm có thể 
tập ghi nhận những øì nổi bật, dễ ghi nhận nhất như là các cử 
động của thân khi đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt...các cảm giác 
trong thân, sự xúc chạm...hoặc là cảm giác thở vào-ra khi ngồi 


không những chỉ là những nguôn động lực, mà còn 
là những những điêm chính yêu đê phát huy hiệu 
quả của phương pháp phát triên tâm lĩnh. 


Bôn điêm chính yêu đó là: 


1. Chức năng “dọn dẹp ngăn nắp” và “định danh” 
được thực hiện bởi pháp hành ghi nhận thuân túy. 


2. Quy trình làm việc không cưỡng ép, không ở vào 
sức mạnh. 


thiền, cảm giác trên chân khi bước đi... Thậm chí, Thiền sư 
Mahasi Sayadaw còn dạy phương pháp niệm thầm: chạm.. chạm, 
đưa tay.đưa tay, bước. bước, quay người..quay người, 
nóng..nóng, lạnh...lạnh, giận...giận, buồn..buôn...trong giai đoạn 
đầu thực hành đề thiền sinh tự nhắc mình quay lại ghi nhận bản 
thân. Khi chánh niệm đã liên tục và tự động, thì chỉ còn lại sự ghi 
nhận thuần túy mà không cần phải gọi tên. Ghi nhận thuần túy 
là thể loại cơ bản và nguyên chất nhất của chánh niệm - chú 
thích của người dịch. 


3. Khả năng dừng chặn và làm chậm nhịp độ. 


4. Hiểu biết trực tiếp mang lại từ thực hành ghi nhận 
thuân túy. 


1. Chức năng “dọn dẹp ngăn nắp” 


và “định danh” 


Dọn dẹp ngăn nắp ngôi nhà tâm. 


Một người có nội tâm chưa được làm chủ và 
không cân băng do chưa từng thực hành thiền, khi 
nhìn vào các suy nghĩ và hoạt động thường ngày của 
chính mình sẽ thấy trong đó là cả một cảnh tượng 
hỗn loạn. Anh ta thấy, ngoại trừ một số dòng suy 
nghĩ và hoạt động có chủ đích, còn ở tất cả mọi nơi 
là sự đan xen mắc mớ hàng đồng những dòng suy 
tưởng, nhận thức, cảm xúc và những cử động thường 
xuyên, liên tục của cơ thê, một tình trạng lộn xộn, 
rồi răắm đến mức không thể chịu đựng nồi. Nhưng đó 
chính là tình trạng mà chúng ta coi là điều bình 


thường trong phân lớn thời gian thức và hoạt động 
tinh thần hàng ngày của mình. Bây giờ chúng ta hãy 
thử khảo sát xem bức tranh lộn xộn đó trông như 
thế nào. 


Đầu tiên, chúng ta sẽ gặp phải một số lượng lớn 
các loại cảm nhận giác quan thông thường như hình 
ảnh, âm thanh đang liên tục trôi qua tâm. Hầu hết 
chúng đều rời rạc và mờ nhạt; thậm chí một số còn 
dựa trên những đánh giá hoặc cảm nhận sai lâm. 
Mang theo những khiếm khuyết cô hữu đó, chúng 
thường là cơ sở không được kiểm chứng để cho ra 
những đánh giá hoặc quyết định ở tâm mức tâm cao 
hơn. Đúng, tất cả những cảm nhận giác quan thông 
thường này không cần và cũng không thể là đề mục 
để thiên sinh chú tâm. Một hòn đá năm lăn lóc bên 
đường sẽ chỉ khiến chúng ta phải chú ý khi nó cản 
trở đường đi hay thu hút sự chú ý của bạn vì một lý 
do nào đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta thường xuyên 
quá lơ là đối với những cảm nhận giác quan này, thì 
có lúc sẽ vấp phải đá trên đường, hay bỏ qua nhiều 
viên đá quý khác. 


Bên cạnh những cảm nhận giác quan thông 
thường đó, còn có những cảm nhận, suy nghĩ, cảm 


xúc và tác ý rõ ràng và có ý nghĩa - vôn liên kết chặt 
chẽ với cuộc sông có chủ ý của chúng ta. Ở đây cũng 
thế, chúng ta thấy đa phần chúng ở trong trạng thái 
hoàn toàn rỗi bời. Hàng trăm suy nghĩ chợt thoáng 
qua trong tâm, và ở mọi nơi là những “đầu, mẫu” của 
các dòng suy nghĩ đứt đoạn, những trạng thái tình 
cảm bị đè nén và những cảm xúc thoáng qua. Rất 
nhiều trong số chúng đều chết yêu. Bởi vì bản chất 
mờ nhạt, mong manh bẩm sinh của chúng, do sức tập 
trung kém của chúng ta hoặc sự lân át của các cảm 
nhận giác quan mạnh hơn, nên chúng không tôn tại 
và phát triển lên được. Nếu quan sát tâm mình, 
chúng ta sẽ thấy các suy nghĩ đối hướng dễ dàng như 
thế nào, cách hành xử của chúng cứ như mấy đứa con 
nít cãi nhau, liên tục ngắt lời nhau, không chịu lăng 
nghe đứa khác nói. Nhiều dòng suy nghĩ lại vẫn chỉ ở 
giai đoạn sơ khai hoặc bị bỏ qua không được thể hiện 
thành ý chí hay hành động, bởi vì không đủ can đảm 
đề chấp nhận những hậu quả thực tế về đạo đức hay 
tri thức của nó. Tiếp tục xem xét kỹ hơn những cảm 
nhận, suy nghĩ hay đánh giá thông thường của mình, 
chúng ta sẽ phải chấp nhận một điều răng phân 
nhiều trong số đó là không đáng tin cậy. Chúng chỉ 
là những sản phẩm của thói quen, bị chi phối bởi các 


loại định kiến: tri thức hay cảm xúc3[3], bởi lựa chọn 
yêu-ghét của chính mình, bởi sự quan sát sai lầm 
hay hời họt, bởi tính lười biếng hay ích ký. 


Một cái nhìn vào những góc kín bị bỏ quên từ 
lâu trong tâm như vậy sẽ mang đên một cú sôc tôt 


3[3] Định kiến: là những nếp suy nghĩ cứng nhắc bị khuôn nếp bởi 
những chấp thủ đúng-sai, yêu-ghét...hình thành qua quá trình cảm 
nhận và tư duy, hấp thu từ trước tới nay, ăn sâu trong vô thức. Đa 
phân những định kiến ấy đều phiến diện vả là những phiên bản bị 
bóp méo của sự thật. Người mang những định kiến như vậy thường 
có xu hướng đánh giá một sự việc hoặc con người nào đó không 
đúng theo sự thật khách quan, mà đã qua một màng lọc vô thức. 
Định kiến, giống như một lăng kính có tác dụng phóng to, thu nhỏ 
hoặc bóp méo hình ảnh thực, cũng bóp méo sự thực khi tiếp nhận 
và xử lý thông tin; và trong quá trình ây lại làm dày thêm chính nó. 
Định kiến có hai loại cứng đầu và ăn sâu nhất, đó là định kiến tri 
thức-chấp thủ những tiêu chuẩn đúng-sai, hay-dở từ những hiểu 
biết phiến diện và lêch lạc của chủ quan (ví dụ: khi chấp chặt một 
tư tưởng nào đó là đúng thì dễ nhìn thấy cái sai, khó nhìn thấy cái 
đúng trong những hệ tư tưởng khác, và chỉ mang cái đúng của 
mình ra làm tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ); thứ hai là định kiến 
cảm xúc: các tiêu chuẩn đúng saI, tốt xấu đó bị một chấp thủ cảm 
xúc nào đó chi phối và tô màu (ví dụ: khi đã ghét một ai đó thì 
nhìn cái gì của người ta cũng thấy xấu, thấy ghét). Định kiến ngăn 
cản con người nhận chân sự thật, làm dày thêm chấp thủ, và là một 
trong những trở ngại tự thân lớn nhất một người tu tập tâm phải đối 
diện và hóa giải. Chánh niệm-tỉnh giác là công cụ chính yếu và có 
thể nói là duy nhất để giúp các thiền sinh làm được điều đó-hóa 
giải và vượt qua các định kiến, chấp thủ sâu dày trong vô thức để 
chứng ngộ chân lý-ND. 


đôi với người quan sát. Nó thuyết phục anh ta răng 
yêu câu cấp thiết bây giờ là phải rèn luyện tâm mình 
một cách bài bản, đào sâu xuống bên dưới lớp mỏng 
bê mặt của tâm, tới những vùng tâm thức mờ ảo rộng 
lớn mà chúng ta vừa ghé thăm đó. Người quan sát 
khi đó sẽ nhận ra răng vùng tâm thức nhỏ lộ ra trước 
luồng sáng của ý chí và suy nghĩ có chủ đích không 
phải là thước đo đáng tin cậy sức mạnh nội tâm và sự 
sáng suốt tổng thể của tâm thức. Anh ta cũng thấy 
răng không thể đánh giá chất lượng tâm của cá nhân 
chỉ dựa vào một vài kết quả hoạt động tâm thức tốt 
nhất đạt được trong một giai đoạn ngăn ngủi và gián 
đoạn nào đó. Nhân tô quyết định để xác định chất 
lượng tâm là sự hiểu biết bản thân và tự kiêm soát 
chính mình như thế nào: sự ý thức (chánh niệm) 
trong tâm và bộ phận các hoạt động không kiêm 
soát (vô thức) hàng ngày đang có xu hướng tăng lên 
hay giảm đi. 


Chính sự dễ duôi, lơ là nho nhỏ trong suy nghĩ 
lời nói và hành động mỗi ngày, trải qua nhiều năm 
tháng trong cuộc đời chúng ta (và như Đức Phật dạy, 
qua nhiều kiếp sống) là thủ phạm chính của tình 
trạng lộn xộn, rỗi rắm mà chúng ta thây trong tâm 
mình. Sự dễ duôi này tạo ra rắc rối và cho phép 


những rắc rối ấy tiếp diễn. Chính vì vậy mà những vị 
trưởng lão thời xưa đã nói: “Dễ duôi tạo ra rất nhiêu 
bụi bặm. Trong nhà cũng như trong tâm, một hai 
ngày mới chỉ có một chút xíu bụi bám vào, nhưng cứ 
tiếp diễn như thê nhiều năm, nó sẽ trở thành một 
đồng rác không lô”4[4]. 


Những góc lộn xộn, tôi tăm trong tâm là nơi ấn 
náu của những kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. 
Từ nơi đó, chúng tấn công mà chúng ta không hề hay 
biết, và đánh bại chúng ta quá thường xuyên. Cái thế 
giới chạng vạng đó chứa đựng những khao khát 
không được thỏa mãn, những nỗi uất ức bị kìm nén, 
sự dao động, chập chờn, những ý nghĩ chợt thoáng 
qua, và rất nhiêu hình ảnh mờ ảo, tạo nên một cái 
nên mà từ đó những cảm xúc bột phát - tham, dục, 
sân hận, tức tối - tìm kiếm được sức hỗ trợ mạnh mẽ. 
Bên cạnh đó, sự mờ tôi của vùng chạng vạng ấy là 
mảnh đất nuôi dưỡng và cũng chính là loại phiền não 
gốc (akusalamnla) thứ ba mạnh nhất - sỉ. 


Các cô găng đoạn trừ các loại phiên não gôc - 
tham, sân, si - sẽ thât bại chừng nào những phiên 
não này vẫn tìm được chỗ trú ngụ và hỗ trợ ở những 


4{[4] Chú giải Tương Ung bộ kinh SN334 


vùng mờ tối không được kiểm soát của tâm; chừng 
nào những sợi suy nghĩ và cảm xúc nửa vời, vốn khít 
chặt và phức tạp, vẫn đan dệt nên tấm phông nên của 
tâm, mà trong đó hiếm hoi mới đan xen vài sợi suy 
nghĩ sáng suốt và cao thượng. Nhưng chúng ta phải 
xử lý cái khôi công kênh và lộn xộn ấy như thế nào 
đây? Thường thì chúng ta chỉ cô gắng lờ nó đi và dựa 
dẫm vào các xung lực đối trị của lớp tâm bề mặt. 
Nhưng phương thuốc an toàn duy nhất là đối diện 
với nó - băng chánh niệm. Không có gì khó khăn cả, 
chỉ cần huân tập thói quen hướng sự chú ý, ghi nhận 
thuần túy tới những suy nghĩ thô sơ đó càng thường 
xuyên càng tốt. Nguyên lý hoạt động ở đây dựa trên 
một sự thật đơn giản là hai suy nghĩ không thê tôn 
tại trong cùng một lúc: khi ánh sáng chánh niệm có 
mặt, sẽ không có chỗ cho khoảng tôi của vô thức. Khi 
chánh niệm liên tục đã có chân đứng vững chắc, thì 
việc phải đối phó như thế nào với các suy nghĩ, cảm 
xúc và trạng thái tâm thô sơ ấy sẽ chỉ còn là vấn đề 
thứ yếu. Chúng ta có thể chỉ cần gạt bỏ chúng và thay 
thế băng những suy nghĩ có chủ đích khác; hay cho 
phép hoặc thậm chí buộc chúng phải nói ra hết 
những gì chúng muốn nói. Ở trường hợp thứ hai, 
thường là chúng sẽ bộc lộ sự nghèo nàn và yêu ớt 
thực sự. Khi đó sẽ không khó khăn đề buông bỏ một 


khi chúng đã bị buộc phải lộ diện. Quy trình phi 
nhận thuân túy này rất đơn giản và hiệu quả; cái khó 
chỉ là sự kiên trì áp dụng nó một cách liên tục mà 
thôi. 


Quan sát một sự việc phức tạp có nghĩa là xác 
định những thành phân câu tạo nên nó, loại trừ dân 
từng sợi dây nhỏ đã dệt nên cả bó dây rối răm ấy. 
Nếu áp dụng điều này vào trong dòng đời phức tạp 
của tâm mình và cuộc sông thực tế, thì một cách tự 
động, ảnh hưởng điều tiết mạnh mẽ của nó sẽ được 
nhận thấy rất rõ. Như thể ngượng ngùng trước một 
cặp mắt quan sát trầm tĩnh, các dòng suy nghĩ sẽ bớt 
vô tô chức và bớt thay đối bất thường hơn; chúng sẽ 
không dễ bị chuyên hướng nữa, và sẽ ngày càng 
giống như một dòng sông được điều tiết nước và 
hướng dòng cần thận. 


Trong mấy chục năm cuộc đời và xuyên suốt vô 
số kiếp quá khứ trôi lăn trong luân hỏi, trong mỗi 
con người chúng ta đã xây dựng nên cả một hệ thông 
đan xen chặt chẽ của định kiến tri thức và định kiến 
cảm xúc, những thói quen của thân và tâm, mà 
không bao giờ bị tra vẫn xem chúng có năm đúng vị 
trí hay không, có lợi ích gì trong cuộc sống hay 
không. Ở đây, sự thực hành ghi nhận thuần túy lại 


làm tơi mảnh đất chai cứng của những lớp định kiến, 
thói quen xưa cũ ấy trong tâm con người, chuẩn bị 
đất ruộng để gieo những hạt giống rèn luyện tâm. 
Ghi nhận thuần túy xác định và truy theo từng sợi 
trong cả bó dây dệt khít của các thói quen trong ta. 
Nó cần thận loại ra những sự biện hộ cho cảm xúc, và 
những động cơ giả của các định kiến. Không hề sợ 
hãi, nó dám tra vấn những thói quen cũ vốn đã trở 
nên vô nghĩa. Nó phơi bày gốc rễ của chúng và do 
vậy, giúp loại bỏ tất cả những điều nguy hại. Tóm lại, 
ghi nhận thuân túy làm bộc lộ những kẽ hở vi tế của 
cầu trúc dường như không thê xâm nhập nổi của các 
tiễn trình tâm. Khi đó, thanh gươm trí tuệ, được sử 
dụng bởi cánh tay mạnh mẽ của sự thực hành thiên 
liên tục sẽ xâm nhập vào những kẽ hở đó, ở những 
chỗ cần thiết, và cuối cùng sẽ phá vỡ toàn bộ câu 
trúc ấy. Một khi đã hiểu những môi liên hệ bên trong 
giữa những phân riêng biệt của cả cái “khối” dường 
như chắc đặc ấy, nó sẽ không còn là không thê tiếp 
cận được nữa. 


Khi những sự kiện thể hiện bản chất bị điều kiện 
hóa của tâm được thiền tập vén mở, thì cơ hội tác 
động đến những thay đối cơ bản trong tâm sẽ ngày 
càng lớn. Theo cách đó, không những chỉ các thói 


quen của tâm vốn không bao giờ bị tra xét, những 
vùng mờ tôi của nó và những tiến trình tâm thuờng 
nhật, mà cả những sự việc dường như chắc chắn, 
không thể tranh cãi của thế giới vật chất - tất cả 
những thứ đó sẽ bị “tra xét lại” và giảm hắn việc tự 
khăng định. Nhiều người đã bị sự tự khăng định của 
các “sự kiện thực” tự phong ấy gây ân tượng và bắt 
nạt đến nỗi do dự khi thực hành bất cứ phương pháp 
tu tập nào, nghi ngờ răng đó có phải là việc đáng làm 
hay không. Việc áp dụng phương pháp ghi nhận 
thuần túy vào nhiệm vụ thu dọn ngăn nắp và uốn 
nắn tâm sẽ mang lại những hiệu quả thấy rõ - xua 
tan đi nỗi nghi ngờ và khiến họ thêm tự tin bước đi 
trên con đường phát triển tâm linh. 


Chúng ta nên nhớ, chức năng dọn dẹp ngăn nắp 
và điều tiết tâm của ghi nhận thuân túy có ý nghĩa 
rất quan trọng đề “thanh tịnh hóa chúng sanh” như 
Đức Phật đã nói, là mục tiêu đầu tiên của thiên Tứ 
Niệm Xứ. Tất nhiên, ý đoạn kinh này muốn nói đến 
sự thanh lọc tâm, và ở đây, bước đâu tiên là thiết lập 
trật tự cho sự vận hành của các tiễn trình tâm. Chúng 
ta đã thây điều này được ghi nhận thuần túy tiến 
hành như thế nào. Chú giải kinh Tứ Niệm Xứ giải 
thích câu “để thanh tịnh hóa chúng sanh” như sau: 


Có lời dạy răng: “Các lậu hoặc làm ô nhiễm 
chúng sanh; minh trí thanh tịnh hóa chúng sanh”. 
Minh trí đó đến qua con đường chánh niệm. 


Đặt tên 


Phân trên chúng ta đã nói rằng ghi nhận thuần 
túy “dọn dẹp ngăn nắp” hay điều tiết tâm bằng cách 
phân loại ra và xác định những sợi dệt rồi rắm của 
tiễn trình tâm. Chức năng xác định đó, giống như bất 
kỳ một hoạt động tâm thức nào khác, được kết nối 
với sự hình thành ngôn từ. Nói cách khác, “xác định” 
được tiễn hành băng cách “gọi tên” rõ ràng những 
tiền trình tâm tương ứng. 


Con người thời tiền sử thường tin rằng ngôn từ 
có một sức mạnh huyện bí. “Những gì có thê gọi tên 
sẽ mất đi quyên lực huyện bí đối với con người, nỗi 
khiếp sợ trước cái mà người ta không biết. Biết tên 
của một động lực, một chúng sanh hay một vật thê 
(đối với người tiền sử) là tương đương với việc làm 


chủ nó”5[5]. Niềm tin nguyên thủy về sức mạnh 
huyền bí của tên gọi đó cũng xuất hiện trong nhiêu 
huyền thoại và chuyện cô tích, trong đó sức mạnh 
của con quái vật bị bẻ gãy chỉ bằng cách can đảm đối 
diện với nó và gọi tên nó ra. 


Trong “huyên thuật tên gọi” của người tiền sử có 
một phần sự thật, và trong phương pháp ghi nhận 
thuần túy, chúng ta thấy sức mạnh của việc gọi tên 
ây được khăng định. Những “con quái vật bóng tôi” ở 
trong tâm - các xung động cảm xúc và những suy 
nghĩ mơ hồ - không thể chịu nổi câu hỏi đơn giản, 
song rõ ràng, về “cái tên” của chúng, còn nói chi đến 
hiểu biết về cái tên ấy nữa. Vì vậy, chỉ riêng điều đó 
thôi cũng thường là đủ để tước bớt sức mạnh của 
chúng rồi. Cái nhìn quan sát bình thản của chánh 
niệm phát hiện những con quái vật từ chỗ trôn của 
chúng. Thực hành việc gọi tên cũng sẽ đưa chúng ra 
ngoài ánh sáng của hữu thức. Ở đó, chúng sẽ thấy 
xấu hồ và buộc phải tự thanh minh cho mình, mặc dù 
trong giai đoạn ghi nhận thuần túy, chúng còn chưa 
bị tra hỏi kỹ lưỡng, mà mới chỉ bị điểm mặt và xác 
định danh tính mà thôi. Nếu bị buộc phải lộ mặt từ 


5[5] Anagarika Govinda, Quan kiến tâm lý của Giáo lý Phật giáo 
nguyên thủy (Rider&Co, 1961). 


khi còn mới phôi thai, chúng sẽ không thể chịu nổi 
sự soi xét và sẽ teo nhỏ đi. Như vậy, chiến thắng đầu 
tiên đã đạt được, ngay ở giai đoạn thực hành đầu 
tiên. 


Sự xuất hiện của các suy nghĩ xâu xa, hạ liệt, 
không mong muốn ở trong tâm, ngay cả thoáng qua 
và chỉ lưu hành nửa vời, cũng có tác động không mây 
dễ chịu đến lòng tự trọng của chúng ta. Vì vậy, những 
suy nghĩ như thế thường bị chúng ta gạt sang một 
bên, không đề tâm đến hoặc không phản đôi. Thông 
thường chúng cũng ngụy trang băng một nhãn hiệu 
đáng kính và dễ chịu hơn để che dâu bản chất thật. 
Những suy nghĩ bị gạt bỏ theo một trong hai cách 
như trên sẽ tích lũy thêm sức mạnh cho các xu 
hướng tâm hạ liệt trong tiềm thức. Hơn nữa, quy 
trình này sẽ làm suy yêu ý chí kháng cự sự nổi lên và 
thống trị của phiên não, và củng cô thêm xu hướng 
trốn tránh vấn đề. Song băng cách đơn giản thực 
hành phương pháp ghi nhận hoặc gọi tên một cách 
rõ ràng và trung thực bất cứ suy nghĩ không mong 
muốn nào trong tâm, hai chức năng gây hại là làm 
ngơ và ngụy trang sẽ bị loại bỏ, do đó, có thể tránh 
được những hậu quả có hại đối với câu trúc tiềm thức 
và sự chệch hướng nỗ lực của tâm. 


Khi những suy nghĩ xâu xa, hạ liệt hay những 
khuyết điểm cá nhân được gọi đúng tên ra, tâm 
chúng ta sẽ tăng trưởng sức kháng cự và thậm chí là 
sự ghê tởm đối với chúng. Trải qua thời gian, chúng 
ta sẽ kiếm soát và cuôi cùng là loại bỏ được chúng. 
Ngay cả khi không hoàn toàn kiểm soát được các xu 
hướng tâm hạ liệt, thì cũng để lại tác động do sự 
kháng cự lặp đi lặp lại, do đó làm suy yếu chúng mỗi 
khi chúng xuất hiện trở lại. Có thể nói răng những 
suy nghĩ bất thiện sẽ không còn là thủ lĩnh mặc sức 
tung hoành trên sân chơi nữa, sự thiểu tự tin của 
chúng sẽ giúp chúng ta dễ đối phó với chúng hơn. Ở 
đây, chính sức mạnh của tàm, quý (xấu hồ và ghê sợ 
những điều bất thiện) sẽ tập hợp lại như một đồng 
minh, được tăng cường sức mạnh nhờ những kỹ 
thuật tâm lý đơn giản nhưng rất tinh tế này. 


Phương pháp gọi tên và ghi nhận tất nhiên cũng 
được áp dụng đối với những suy nghĩ và động lực cao 
thượng, khích lệ và tăng cường sức mạnh cho chúng. 
Không có sự chú ý một cách có chủ đích, những xu 
hướng tâm cao thượng này thường trôi qua một cách 
mờ nhạt, không ai đề ý đến và rồi sẽ căn cỗi, khô héo. 
Nhưng khi chánh niệm tỉnh giác được áp dụng, nó sẽ 
kích thích sự tăng trưởng của các tâm cao thượng ấy. 


Một trong những đặc tính hữu ích nhất của 
chánh niệm, đặc biệt là ghi nhận thuân túy, là giúp 
chúng ta tận dụng được tật cả mọi sự kiện xảy ra bên 
ngoài và ở bên trong nội tâm đề trưởng thành. Ngay 
cả cái không tốt cũng có thê trở thành sự khởi đầu 
cho cái tốt khi, băng việc gọi tên và ghi nhận, nó trở 
thành đối tượng đề quán sát một cách tách biệt. 


Nhiều lần trong kinh Tứ Niệm Xứ, chức năng gọi 
tên hay “ghi nhận thuần túy” đã được nêu lên một 
cách trực tiếp. Không ít hơn bốn lần như vậy trong cả 
bài kinh: 

. Khi cảm nhận một cảm thọ lạc, Vị ấy biết “tôi đang 
cảm nhận một cảm thọ lạc”... 
. Khi tâm có dục, vị ấy biết: “tâm đang có dục”... 


. Khi triển cái tham dục đang có mặt trong tâm, vị ấy 
biết “triển cái tham dục đang có mặt trong tôi”... 


. Khi niệm giác chỉ có mặt, vị áy biết “Niệm giác chi 
đang có mặt trong tôi”... 


Đề kết luận, ở phần này chúng ta đã làm rõ: công tác 
thu dọn ngăn nắp tâm và gọi tên các tiễn trình tâm là 
sự chuẩn bị không thê thiếu để hiểu bản chất thật của 
chúng một cách hoàn toàn - đó chính là nhiệm vụ 


của tuệ quán (vipassana). Những chức năng này, 
được thực hiện bởi ghi nhận thuần túy, sẽ giúp loại 
bỏ một ảo tưởng răng các tiến trình tâm là một thê 
thống nhất. Chúng giúp chúng ta nhận biết được các 
đặc tướng và sự sanh diệt tức thời của chúng. 


2. Quy trình tu tập không cưỡng ép 


Những chướng ngại đối với thiên tập 


Cả thế giới xung quanh và thê giới trong tâm 
chúng ta đêu chứa đây những xung lực chỗng đối và 
thù địch, gây ra đau khổ và phiền não cho chúng ta. 
Từ những kinh nghiệm đau đớn của chính bản thân 
mình, chúng ta biết rằng mình không đủ mạnh mẽ để 
đôi diện và chinh phục tất cả những xung lực thù 
địch trong một trận chiến công khai. Ở thế giới bên 
ngoài, chúng ta chăng bao giờ có được mọi thứ y như 
mình mong muốn, trong khi ở thế giới bên trong, các 
tình cảm, xung động cảm xúc và những ý thích bất 
chợt thường đây qua một bên những yêu cầu của 
phận sự, trách nhiệm, lý lẽ và những khát vọng cao 
hơn của chúng ta. 


Chúng ta còn hiểu ra được thêm một điều nữa 
răng một trường hợp khó khăn sẽ chỉ càng xấu đi 
thêm khi sử dụng sức mạnh quá mức để chống đồi lại 
nó. Những khao khát về tình cảm sẽ gia tăng thêm 
cường độ nếu chúng ta chỉ cô găng dập tắt nó băng 
sức mạnh ý chí. Những cuộc xung đột và cãi vã sẽ chỉ 
ngày càng đữ dội và kéo dài nếu cứ đồ thêm dâu vào 
lửa với những lời bắt bẻ, ăn miếng trả miếng, hay 
những cô gắng vô ích để phá họai vị thế của người 
kia. Một sự xáo động xảy đến trong khi làm việc, nghỉ 
ngơi hay hành thiền sẽ được cảm nhận mạnh hơn và 
có tác động lâu dài nêu chúng ta phản ứng lại nó 
bằng sự tức giận, bất mãn hay có gắng đè bẹp nó. 


Như vậy, lặp đi lặp lại nhiêu lần trong cuộc sống, 
chúng ta sẽ gặp những hoàn cảnh mà ở đó mình 
không thê sử dụng sức mạnh để giải quyết. Song có 
cách làm chủ những thăng trầm của cuộc sống và 
những xung đột nội tâm mà không cần phải sử dụng 
đến sức mạnh. Những cách thức không dùng sức 
mạnh thường sẽ thành công khi các cô gắng cưỡng 
ép, cả bên trong lẫn bên ngoài, thường thất bại. 
Phương pháp không cưỡng ép để làm chủ cuộc sống 
và tâm mình đó chính là thiền Tứ Niệm Xứ (còn gọi 
là thiên vipassanã, hay thiển minh sát). Băng cách 


thực hành phương pháp ghi nhận thuân túy, pháp 
hành cơ bản để phát triển chánh niệm, tất cả sức 
mạnh của cách tiếp cận không cưỡng ép sẽ dần dần 
hé mở cùng với những kết quả đây lợi ích, những tác 
động rộng lớn và không ngờ. Ở đây, chúng ta chủ yếu 
bàn đến lợi ích của thiền Tứ Niệm Xứ trong việc làm 
chủ tâm và sự tiến bộ trong thiên nhờ quy trình thực 
hành không cưỡng ép. Song đôi lúc chúng ta cũng sẽ 
điểm qua những hệ quả của nó trong cuộc sông hàng 
ngày. Đối với những bạn đọc biết suy nghĩ, thì không 
khó đưa vào áp dụng cụ thê để giải quyết những vẫn 
đề của chính mình. 


Những xung lực đối nghịch xuất hiện và gây 
chướng ngại trong thiền thường có ba loại: 


1. Những tác động của bên ngoài, như tiếng động... 


2. Các loại phiền não (kilesa), như tham dục, sân, bất 
an-trạo cử, bất mãn hoặc dã dượi, buồn ngủ...cÓ thê 
đến trong quá trình hành thiên. 


3. Nhiều loại suy nghĩ lung tung, ngẫu nhiên, hay 
buông lung theo dòng tưởng tượng. 


Những chướng ngại này là những viên đá cản 
đường rât lớn đôi với những thiên sinh mới còn chưa 


có đủ khéo léo để xử lý chúng. Chỉ chú ý đến những 
chướng ngại này khi chúng đã thực sự khởi lên trong 
lúc ngôi thiền thì không đủ. Khi gặp chúng mà không 
được chuẩn bị trước, đề tự vệ các thiền sinh thường 
vật lộn với chúng một cách lung tung và thiếu hiệu 
quả, cùng với một cảm giác bực bội mà chính nó 
cũng lại là một chướng ngại thêm nữa. Nếu những 
chướng ngại thuộc bất cứ loại nào ở trên và phản ứng 
không khéo của thiền sinh xảy đến nhiều lần trong 
một thời thiên, thiền sinh sẽ cảm thây thực sự bất 
mãn, khó chịu và từ bỏ ý muốn tiếp tục hành thiên, ít 
nhất là trong thời thiền ấy. 


Thực ra, ngay cả đối với những thiền sinh đã được 
đọc sách hoặc được thiền sư dạy tất cả chi tiết về đề 
mục thiên, vẫn thường thiếu sự chỉ dẫn về cách phải 
đôi phó với những chướng ngại có thể gặp trong 
thiên như thế nào cho khéo. Cảm giác bất lực khi đối 
diện với chúng là khó khăn ghê gớm nhất đôi với các 
thiền sinh mới. Khi đó nhiều thiền sinh đã phải chịu 
chấp nhận thất bại, từ bỏ mọi cô găng tu tập. Trong 
các vẫn đề của cuộc sông thế gian như thế nào thì 
trong thiên tập cũng như thé, cách đối phó với những 
“khó khăn ban đâu” thường lại là điều quyết định đối 
với thành công hay thất bại của con người. 


Khi đôi diện với những chướng ngại ở bên trong và 
bên ngoài, những thiên sinh thiếu kinh nghiệm hay 
thiếu sự hướng dẫn thường sẽ phản ứng lại theo hai 
cách. Đầu tiên anh ta sẽ gạt bỏ nó đi một cách nhẹ 
nhàng, và nếu vẫn thất bại, anh ta sẽ cố gắng dùng 
sức mạnh ý chí để áp chế chúng. Nhưng những 
chướng ngại này giỗng như những con ruôi láo xược: 
băng cách xua đuôi - lúc đầu thì nhẹ nhàng, về sau 
thì ngày càng mạnh - chúng ta có thể đuổi chúng đi 
được một lúc, nhưng thường là chúng sẽ quay lại 
ngày càng dai, khiến người ta phải cáu tiết. Và công 
sức xua đuôi cùng sự phiên toái, bực mình sẽ lại chỉ 
làm tăng thêm những chướng ngại cho sự tĩnh lặng 
của thiên sinh. 


Thiên Tứ Niệm Xứ, thông qua phương pháp ghi 
nhận thuần túy, đem đến một phương pháp không 
cưỡng ép thay thế cho những cô găng vô ích và có hại 
nhăm trân áp băng sức mạnh. Phương pháp làm chủ 
tâm một cách không cưỡng ép, muốn thành công thì 
phải bắt đầu từ thái độ đúng đắn. Việc đầu tiên là 
phải ghi nhận đây đủ và chấp nhận đúng thực tế là 
những nhân tố chướng ngại đó cùng tôn tại trong thế 
giới chúng ta đang sông, dù muốn hay không. Sự bác 
bỏ của chúng ta không thê làm thay đổi được thực tế 


đó. Một số chúng ta phải gọi tên ra, một số khác - là 
các phiền não - chúng ta phải học cách xử lý một 
cách hiệu quả cho đến khi hoàn toàn chinh phục 
được chúng. 


1. Bởi vì chúng ta không phải là những con 
người duy nhất cư ngụ trên thê giới này, nên vẫn sẽ 
có những chướng ngại nhiều loại từ bên ngoài, chăng 
hạn như tiếng động hay khách khứa làm gián đoạn 
thiền tập. Chúng ta không phải lúc nào cũng được ở 
độc cư một cách hoàn toàn khỏi “tiếng ôn ào của chó 
và con người”, hay sông ở trong những “tháp ngà” 
cao vút bên trên đám đông. Thiền chân chánh không 
phải là sự chạy trốn, nó không cung cấp một chỗ trú 
ân đề tạm thời lãng quên thế giới. Thiền đích thực có 
mục đích rèn luyện tâm để đôi diện, để hiệu và chinh 
phục chính cái thế giới mà chúng ta đang sông. Và 
cái thế giới này sẽ có vô sô những chướng ngại cho 
cuộc sống thiên tập, đó là điều không thê nào tránh 
khỏi. 


2. Đại trưởng lão Thiền sư Mahasi Sayadaw ở 
Miễn Điện nói: “Ở trong thế giới chưa giác ngộ giải 
thoát này, chắc chăn là những phiên não trong tâm 
sẽ còn khởi lên lại nhiêu lần. Thiền sinh phải đối diện 
với thực tế ấy và hiểu biết kỹ lưỡng các phiền não 


này để áp dụng nhiều lần phương thuốc thích hợp 
của thiền Tứ Niệm Xứ. Khi đó chúng sẽ yếu dần đi, 
mau chết sớm và cuối cùng sẽ phải biến mất”. Do đó, 
hay biết sự sanh khởi và bản chất của các phiền não 
đôi với các thiền sinh cũng quan trọng như là hay 
biết về sự sanh khởi của các suy nghĩ cao thượng 
trong mình. 


Băng cách đối diện với các phiền não trong 
mình, chúng ta sẽ có thêm động lực để tăng cường nỗ 
lực diệt trừ chúng. Mặt khác, nếu vì sự hồ thẹn không 
chính đáng hoặc vì ngã mạn mà chúng ta cố tình 
quay mặt đi chỗ khác mỗi khi chúng ngóc đâu dậy, 
thì sẽ chắng bao giờ thực sự giải quyết được nó, và sẽ 
vẫn luôn cố tránh né trận chiến quyết định cuối 
cùng. Tân công một cách mù quáng, chúng ta sẽ chỉ 
tự làm mình kiệt sức và thậm chí còn tự làm mình bị 
thương nữa. Tuy nhiên, nhờ quan sát cân thận bản 
chất và cung cách hoạt động của chúng mỗi khi 
chúng khởi lên trong tâm, chúng ta sẽ được chuẩn bị 
tt để đối mặt với chúng, và thường là sẽ ngăn chặn 
được và cuỗi cùng là loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, hãy 
đôi diện với phiền não của bạn với cái nhìn tự do và 
rộng mở. Đừng xâu hồ, e ngại hay chán nản! 


3. Nhóm chướng ngại thứ ba quấy nhiễu tâm 
hành giả là các suy nghĩ lan man và mơ tưởng. 
Chúng có thể bao gôm nhiêu loại ký ức và hình ảnh 
của quá khứ, gần hay xa, cả những thứ nỗi lên từ lớp 
sâu trong tiềm thức; các suy nghĩ về tương lai - dự 
tính, vạch kế hoạch, tưởng tượng, lo sợ, hy vọng; và 
cả những tác động giác quan có thể xảy ra trong thời 
gian hành thiền thường kéo theo cả một chuỗi dài 
suy nghĩ. Mỗi khi định tâm và chánh niệm bị suy 
thoái, các suy nghĩ lan man hoặc mơ tưởng sẽ xuất 
hiện và lấp đầy khoảng trống. Mặc dù tự thân chúng 
có vẻ như vô nghĩa, song do xuất hiện thường xuyên 
nên chúng trở thành một chướng ngại lớn, không 
những chỉ đối với các thiền sinh mới, mà còn đối với 
tất cả mọi thiên sinh mỗi khi tâm họ xáo động và bất 
an. Nhưng khi những kẻ xâm chiêm này bị khống 
chế, thì thiền sinh có thể hành thiền liên tục trong cả 
thời gian dài. Là một loại phiền não trói buộc (kiết 
sử), trạo cử (suy nghĩ lan man) chỉ bị loại bỏ hoàn 
toàn khi đạt đến đạo quả Alahán, chánh niệm hoàn 
hảo của vị thánh Alahán luôn luôn canh giữ liên tục 
không ngừng nghỉ ở cửa ngõ của tâm. 


Bởi vì chúng khuôn định nên thái độ của chúng 
ta, nên tât cả mọi sự kiện liên quan đên ba loại 


chướng ngại này đều phải hết sức chú ý. Khi đó, từ 
trong những chướng ngại ấy, chân lý cao thượng về 
khổ (khổ đế) sẽ tự hiên bày trước thiền sinh một 
cách sâu sắc qua kinh nghiệm thực chứng của cá 
nhân vị ấy: “Muốn mà không được là khổ”. Ba chân lý 
còn lại (nguyên nhân của khô, sự diệt khổ và con 
đường diệt khổ) cũng sẽ được thể hiện trong cùng 
hoàn cảnh ấy. Theo cách như vậy, ngay cả khi phải 
xử lý những chướng ngại, thiền sinh vẫn ở trong lĩnh 
vực của Tứ Niệm Xứ. Thiền sinh sẽ quán niệm về Tứ 
Diệu Đề (bốn sự thật về khổ) - là một phần trong 
niệm Pháp (dhammanupassana)6[6]. Một đặc tính 
của chánh niệm, và cũng là một trong những nhiệm 
vụ của nó, là liên hệ giữa những kinh nghiệm thực 
trong cuộc sống với những chân lý của Pháp, và sử 
dụng những kinh nghiệm ấy như những cơ hội để 
chứng ngộ chân lý. Ngay trong giai đoạn sơ khởi để 
thành hình nên thái độ đúng đắn và lợi ích này, đầu 
tiên chúng ta đã thử nghiệm thành công vũ khí hòa 
bình của mình: khi hiểu rõ hơn về đối thủ, là chúng 
ta đã củng cô được vị thê của mình vốn đã bị suy yêu 
trước đó vì cách tiếp cận đầy cảm tính; và băng cách 


6[6] Bhikkhu Soma, Con đường chánh niệm (Kandy: Buddhist 
Publication Society, 1975). 


biến kẻ thù thành vị thầy dạy chân lý cho mình, 
chúng ta đã chiếm được ưu thế ở ngay trận đâu. 


Ba phương pháp đối trị 


Nếu chúng ta được chuẩn bị tỉnh thần và có cách 
nhìn thực tế về những chướng ngại trong thiên, 
chúng ta sẽ bớt phản ứng ngay lập tức một cách khó 
chịu mỗi khi chúng xuất hiện. Về mặt cảm tính, 
chúng ta sẽ ở VỊ thê có lợi hơn đề đối diện với chúng 
bằng những vũ khí phi bạo lực sẽ nói đến dưới đây. 


Có ba cách đề đôi trị những chướng ngại nảy sinh 
trong thiền. Ba cách này nên được áp dụng lân lượt, 
khi áp dụng cách này không loại bỏ được chướng 
ngại thì áp dụng cách tiếp theo. Cả ba cách đều sử 
dụng ghi nhận thuần túy; chỉ khác nhau ở mức độ và 
khoảng thời gian chú tâm đến chướng ngại đó. 
Nguyên tắc chủ đạo ở đây là: không chú trọng đến 
chướng ngại quá mức độ mà tình huồng đòi hỏi. 


. Đầu tiên, thiên sinh nên ghi nhận chướng ngại một 
cách rõ ràng, nhưng nhẹ nhàng: nghĩa là không quá 
chú trọng đến nó và không chú ý đến các chi tiết. Sau 
khi đã ghi nhận sơ qua về chướng ngại, thiền sinh 
nên quay trở lại với đề mục chính của mình. Nếu 


chướng ngại yếu hoặc định tâm trước đó của thiên 
sinh mạnh, thiền sinh sẽ thành công và có thê tiếp 
tục quán niệm trở lại. Ở giai đoạn này, bằng cách cân 
thận không bị lôi kéo vào những cuộc “đối thoại” hay 
cãi vã với kẻ xâm nhập, chúng ta sẽ không cho nó lý 
do để ở lại lâu; và trong nhiều trường hợp, những 
chướng ngại ấy sẽ sớm bỏ đi như một vị khách không 
được chủ nhà tiếp đón niềm nở. Việc tống khứ một 
cách ngăn gọn như vậy sẽ giúp chúng ta quay trở lại 
đề mục chính mà không bị tổn hại nhiều đến sự ồn 
định của nội tâm. 


Phương pháp không sử dụng sức mạnh ở đây là: áp 
dụng ghi nhận thuần túy đối với chướng ngại, nhưng 
chỉ với sự đáp ứng tôi thiểu, và với tâm hướng về rút 
lui. Đây chính là cách Đức Phật đối phó với những vị 
khách không thích hợp, như trong kinh Đại Không 
(Mahasuññata Sutta)... “với tâm hướng về viễn 
ly...và rút lui, cuộc đôi thoại của Ngài hướng tới việc 
xua đuổi (những người khách đó)”. Tương tự, trong 
lời khuyên của Säntideva về cách đối phó với những 
kẻ ngu: nếu không thê tránh được chúng, hãy đối xử 
với chúng “ với vẻ lịch sự lạnh nhạt của một quý ông”. 


. Tuy nhiên, nêu chướng ngại vân còn tiêp tục, thiên 
sinh nên áp dụng ghi nhận thuân túy lại nhiêu lân, 


một cách kiên nhẫn và bình tĩnh; và có thê chướng 
ngại sẽ biến mất sau khi đã cạn lực. Ở đây, thái độ 
đối diện với chướng ngại là sự lặp lại câu nói 
“KHÔNG”, kiên quyết từ chối không để bị kéo lệch 
khỏi con đường của mình. Đó là thái độ kiên quyết 
và kiên nhẫn. Sức mạnh của sự quan sát phải được bố 
xung bằng sức mạnh của sự chờ đợi và bám chắc chỗ 
đứng của mình. 


Nói chung hai phương pháp này đều thành công để 
đôi trị những mơ tưởng và suy nghĩ lan man trong 
thiền, bởi vì về bản chất chúng tương đối yếu ớt; kế 
cả hai loại chướng ngại còn lại - những chướng ngại 
từ bên ngoài và phiên não bên trong - cũng sẽ 
thường phải chịu thua. 


3. Nhưng nếu vì một lý do nào đó, chúng không chịu 
thua cuộc, thiền sinh phải cô ý chú tâm hoàn toàn 
vào chướng ngại và biến nó trở thành một đề mục 
quan sát. Như vậy, thiền sinh chuyên đổi chướng 
ngại thành đề mục thiên chính thức. Chúng ta có thê 
tiếp tục hành thiên với đề mục mới này cho đến khi 
các nhân duyên bên trong hoặc bên ngoài khiến 
chúng ta phải chú ý đến chướng ngại đã châm dứt, 
hoặc nếu thấy thích hợp, chúng ta có thê tiếp tục duy 
trì nó cho đến hết thời thiên. 


Chăng hạn, khi bị một tiếng động liên tục quây rây, 
chúng ta hãy toàn tâm toàn ý chú tâm vào tiếng 
động đó, song chúng ta phải cân thận phân biệt giữa 
đề mục (tiếng động) ấy và phản ứng của mình đối với 
nó. Ví dụ, nêu sân (khó chịu) sanh khởi, thì cần phải 
ghi nhận rõ ràng đúng tính chất của nó khi nó sanh 
lên. Thực hành như thế là chúng ta đang thực hành 
niệm pháp (dhammäãnupassanä) theo tỉnh thần kinh 
Tứ Niệm Xứ: “Vị ấy liễu tri nhĩ căn (tai) và âm thanh, 
và những trói buộc (sân) sanh khởi thông qua 
chúng”. Nêu tiếng động ngắt quãng hoặc thay đổi 
cường độ, thiền sinh có thể dễ dàng phân biệt được 
sự sanh và sự diệt (udayabbaya) trong đó. Băng cách 
ây, thiên sinh sẽ tăng cường tuệ quán trực tiếp về 
tính vô thường (aniccata). 


Phương pháp đối trị những phiên não thường tái 
diễn lại, chăng hạn các suy nghĩ về dục hay sự bất an, 
cũng phải áp dụng tương tự như vậy. Chúng ta phải 
đôi diện trực tiếp với chúng, song hãy phân biệt đâu 
là phiền não, đâu là phản ứng của mình như là: sự 
đồng thuận, nỗi sợ hãi, chồng đối, bực bội, khó chịu. 
Thực hành như vậy, chúng ta đang áp dụng phương 
pháp “gọi tên” và sẽ thu được những lợi ích đã trình 
bày ở trên. Từ những đợt sóng cảm xúc hay bất an 


tái diễn ấy, dần dần chúng ta cũng sẽ học được cách 
phân biệt các giai đoạn “lên cao” và “xuống thấp”, 
thăng - trầm của chúng và có thể thu được những 
hiệu biết hữu ích về cách hoạt động chúng. Theo quy 
trình đó, thiên sinh vẫn hoàn toàn ở trong Tứ Niệm 
Xứ, băng thực hành niệm tâm (cittãnupassanä) và 
niệm pháp (dhammãnupassanä: phần quan sát các 
trin cái). 


Phương pháp chuyển đổi những chướng ngại 
trong thiền thành các đề mục để quan sát, vừa đơn 
giản lại vừa khéo léo, có thể coi là đỉnh cao của 
phương pháp thực hành không dùng sức mạnh. Đây 
chính là phương pháp thể hiện chính xác tinh thân 
của kinh Tứ Niệm Xứ: tận dụng tất cả mọi kinh 
nghiệm để trợ giúp cho con đường tu tập. Bằng cách 
đó, kẻ thù biến thành bạn bè, và tất cả những chướng 
ngại cùng với các động lực chống đôi sẽ trở thành vị 
thầy của chúng ta, và dù chúng là ai chăng nữa, thì 
cũng nên được xem như là bạn bè. 


Chúng ta không thể không trích dẫn ở đây một 
đoạn văn từ cuốn sách mỏng rất giá trị, cuôn Anh thợ 
khóa bé nhỏ, của Katherine Butler Hathaway, một 
cuôn sách rất cảm động về nghị lực và trí tuệ của con 
người trưởng thành từ đau khố: 


“Tôi cảm thấy sốc bởi sự ngu đốt và lãng phí mà 
những con người lẽ ra phải là người hiểu biết: họ vứt 
bỏ đi tất cả những gì mà họ không thích. Họ vứt bỏ 
những kinh nghiệm, con người, hôn nhân, các hoàn 
cảnh và tất cả mọi thứ chỉ bởi vì họ không thích. Khi 
bạn vứt bỏ một cái gì đó, nghĩa là nó đã mất. Ở nơi lẽ 
ra bạn có, thì bạn lại chẳng có gì. Trong tay bạn 
trồng không; chăng có gì để sử dụng cả. Trong khi đó, 
hầu hết tất cả những gì bạn vứt bỏ đều có thể sử dụng 
được nhờ một phép lạ nhỏ: chuyền đổi chúng trở 
thành cái ngược lại với chúng... Song hầu hết con 
người chăng bao giờ nhó rằng, trong hầu hết tất cả 
mọi hoàn cảnh xấu, vấn luôn có khả năng chuyền hóa, 
biến cái không mong muốn trở thành cái mình mong 
muốn . 


Như chúng ta đã nói ở phân trên, ba loại chướng 
ngại trong thiên là không thê ngăn chặn được trong 
mọi lúc. Chúng là một phân của thê giới của chúng ta, 
chúng đến và đi theo những quy luật riêng của 
chúng, không phụ thuộc vào việc chúng ta có đồng ý 
hay không. Tuy nhiên, băng cách ghi nhận thuân túy, 
chúng ta có thể tránh không bị chúng cuốn đi hay bị 
đánh bật ra khỏi thiền. Bám chắc vào nên tảng vững 
chắc của chánh niệm một cách trầm tĩnh, chúng ta sẽ 


lặp lại, trong một mức độ khiêm tốn hơn song về cơ 
bản sẽ giống hệt chiến thăng lịch sử của Đức Phật 
dưới gốc cây Bộ Đề năm xưa. Khi Ma Vương thống 
lãnh đội quân của hắn, giành giật ngôi bô đoàn nơi 
Đức Phật ngôi và thành đạo, Đức Phật đã từ chối 
không rời khỏi chỗ ngôi ấy. Đặt lòng tin vững chắc 
vào sức mạnh của chánh niệm, chúng ta có thê tự tin 
lặp lại lời nguyện của Đức Phật khi ấy: Mã mam 
thãnã acävayi (nguyện cho Ma Vương không thê 
đánh bật tôi ra khỏi chỗ ngôi này- Padhãna Sutta, 
Ssutta Nipata). 


Hãy cứ để những kẻ xâm nhập ấy đến rồi đi. 
Cũng như tất cả mọi tiến trình thân-tâm đang tiếp 
diễn vô tận, trôi qua trước con mặt quan sát của 
chúng ta trong pháp hành ghi nhận thuân túy, chúng 
sanh lên, sau khi sanh lên, chúng lại diệt đi. 


Lợi thế của chúng ta ở đây là một sự thật hiển 
nhiên: hai suy nghĩ không thể nào tôn tại trong cùng 
một lúc. Nói một cách chính xác thì chánh niệm 
không phải là ghi nhận hiện tại mà ghi nhận khoảnh 
khắc vừa trôi qua tức thì. Chính vì vậy, nêu chánh 
niệm thông trị, thì sẽ không thê có “chướng ngại” 
hay “những suy nghĩ phiền não được nữa”. Điều đó 
cho chúng ta cơ hội để bám chắc vào chỗ đứng an 


toàn của “vị trí người quan sát” - “Bô Đoàn giác ngộ” 
của chính mình. 


Thông qua ảnh hưởng tịnh chỉ (làm yên lặng) và 
trung lập hóa của sự quan sát khách quan ở ba 
phương pháp trên, những chướng ngại làm gián 
đoạn thiền tập sẽ ngày càng bớt cắn trộm chúng ta 
và gây khó chịu, bực mình, và do đó sẽ giảm bớt tác 
động quấy rỗi của chúng. Đây quả thực là một hành 
động “ly dục” (viraga) đích thực, mà nghĩa đen của 
nó là “phai màu, nhạt màu 7[7|. Khi những kinh 
nghiệm bị tước bỏ, phai màu những cảm xúc vốn 
kích động con người ta lao vào tham, sân, si, bất an 
và đủ loại phiên não trong tâm, chúng sẽ hiện 
nguyên hình bản chất thực sự - chỉ là những hiện 
tượng tự nhiên thuần túy (suddha-dhammH). 


Phương pháp ghi nhận thuần túy không dùng sức 
mạnh mang đến cho thiên sinh một sự tiếp cận nhẹ 
nhàng nhưng chắc chăn, vôn vô cùng cần thiết để 
làm việc với bản chất nhạy cảm, ương bướng và khó 
nắm bắt của tâm. Nó cũng giúp chúng ta đối phó một 


7[7] Ly dục: thoát dần ra khỏi sự quyến rũ của các đối tượng 
giác quan thích thú: cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm, hay 
những dòng suy nghĩ, mơ tưởng... làm say mê, kích động lòng 
người. 


cách êm đẹp với những trở ngại và những tình huống 
khó khăn đa dạng trong cuộc sống thường ngày. Để 
minh họa cho mức độ nỗ lực cân băng cần có để nhập 
vào các tầng thiên chỉ, bộ Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) đã tả lại một bài kiêm tra tay nghề 
của các sinh viên y khoa thời cô. Người ta đặt một cái 
lá sen nỗi trong chậu nước, người sinh viên phải 
dùng con dao mồ cắt ngang chiếc lá mà không được 
làm đứt rời nó hay nhắn chìm nó xuống nước. Người 
nào dùng lực quá mức thì sẽ cắt đứt chiếc lá hoặc ấn 
chiếc lá xuống nước, còn người nào nhút nhát thì 
thậm chí còn không dám làm xước chiếc lá. Thực té, 
đôi với việc tu tập tâm, phải cần đến một điều gì đó 
giống như bàn tay chắc chắn nhưng nhẹ nhàng của 
nhà phẫu thuật, và sự tiếp cận khéo léo, cân bằng 
này chính là kết quả tự nhiên của phương pháp thực 
hành ghi nhận thuần túy không dùng sức mạnh. 





3. Tạm dừng và làm chậm lại 
Tịnh chỉ 


Để khai mở một cách hoàn toàn và không bị 
chướng ngại các tiêm năng trong tâm, cân phải có sự 
tác động của hai động lực bô sung cho nhau là: kích 


hoạt và chế ngự. Hai động lực cân thiết này đã được 
công nhận bởi Đức Phật, người hiểu biết tâm vĩ đại. 
Ngài dạy răng tấn căn (viriyindriya-năng lực tỉnh 
tần, có găng) và định căn (samädhndriya-năng lực 
tập trung và ồn định tâm) cần phải giữ cân băng và 
có sức mạnh tương đương với nhau. Ngoài ra, Đức 
Phật cũng dạy, trong Thất giác chỉ (bojjhanga: bảy 
chỉ phản dân đến giác ngộ), có ba giác chi làm 
khuyên khích, phát khởi tâm (tinh tân, trạch pháp và 
hỷ giác chi), và ba giác chi khác có tác dụng làm bình 
ôn, ôn định tâm (khinh an, định và xả giác chỉ). 
Trong cả hai trường hợp: trong Ngũ căn và trong 
Thất giác chi, chánh niệm không những chỉ theo dõi 
sự cân băng giữa chúng mà còn kích hoạt những giác 
chi hay những căn lờ đờ, thụ động và kiềm chế bớt 
những căn hoạt động quá tích cực. 


Chánh niệm, mặc dù bản chất có vẻ như là thụ 
động, song thực ra lại là một động lực kích hoạt. Nó 
làm cho tâm trở nên tỉnh giác, và tỉnh giác là một 
điều không thể thiêu trong tất cả mọi hành động có 
chủ đích. Trong phần này, chúng ta chủ yếu chỉ đề 
cập đến sức mạnh chế ngự của chánh niệm. Chúng ta 
sẽ khảo sát cách thức chánh niệm tháo gỡ những nút 
mắc (trong tâm) và xả ly, và cách nó hỗ trợ một cách 
tích cực để phát triên các phẩm chất tâm cần thiết 
cho sự giác ngộ như thế nào. 


Khi thực hành ghi nhận thuần túy, chúng ta trụ 
vững ở vị trÍ của người quan sát, ngay giữa những 
đòi hỏi ồn ào của thê giới bên ngoài và bên trong nội 
tâm. Chánh niệm có sức mạnh tịnh chỉ, có khả năng 
làm chậm lại hành động và sử dụng phanh hãm để 
chặn đứng sự can thiệp vội vàng, ngăn chặn sự đánh 
giá phán xét, tạm dừng để quan sát các sự kiện và 
suy xét về chúng một cách có trí tuệ. Nó cũng làm 
chậm lại sự bốc đồng, vội vàng của các suy nghị, lời 
nói và hành động. Tịnh chỉ và dừng chặn, tạm dừng 
và làm chậm - đó là những thuật ngữ chủ đạo của 
chúng ta khi nói về tác động tiết chế và thu thúc của 
ghi nhận thuân túy. 


Một cuôn sách cô Trung Hoa có nói: 


“Trong sự diệt của vạn sự, trong sự sinh cúa vạn sự, 
không gì hơn là giữ yên, tịnh chữ. 


Trong lời dạy của Đức Phật, nơi “chấm dứt của 
vạn sự” thực sự là Niết Bàn, được gọi là “sự tịnh chỉ 
của các hành” (sankharanam vũpasamo) - nghĩa là 
nơi chấm dứt cuỗi cùng. Nó cũng được gọi là “sự 
đoạn diệt” (nirodha). “Vạn sự” hay “các hành” ở đây 
có nghĩa là những hiện tượng vô ngã và bị tạo tác 
(do nhân duyên tạo thành) ăn sâu bén rễ từ vô minh 
và ái dục. Sự chấm dứt của các hành đạt được khi có 
sự chấm dứt của “sự tạo thành”, nghĩa là sự chấm dứt 


của mọi hành động tạo nghiệp, vốn tạo ra thê giới 
của chúng ta. Nó chính là “nơi chấm dứt của thế 
gian”, châm dứt đau khô, mà Đức Phật đã tuyên bố là 
không thê đạt đến băng cách đi, băng cách di chuyến, 
mà chỉ có thê tìm thấy ở trong chính bản thân chúng 
ta. Nơi thê gian chấm dứt đó được báo trước bởi mỗi 
hành động fjnh chỉ, chặn đứng và tạm dừng có chủ 
ý. “Tịnh chỉ' (giữ yên, làm yên lặng) theo nghĩa tột 
cùng là chặn đứng sự tích lũy của nghiệp, tránh xa sự 
dính mặc vô tận với những thứ phù du, chế ngự việc 
liên tục đắm mình thêm vào những mớ bong bong 
luân hồi - vòng sanh tử lặp đi lặp lại. Bằng con 
đường chánh niệm, rèn luyện chính mình để tịnh chỉ, 
giữ yên và tạm dừng với thái độ ghi nhận thuần túy, 
chúng ta nói không với sự thúc ép của thế gian luôn 
đòi hỏi chúng ta phải thuận chiều theo tham, sân. 
Chúng ta tự bảo vệ chính mình khỏi những đánh giá, 
phán xét mê mờ và vội vàng; chúng ta kiểm chế 
không lao mình vào vòng xoáy của những hành động 
can thiệp với tất cả mọi hiểm nguy cô hữu của nó. 


Người giữ mình đừng can thiệp thì mọi chỗ đêu an 
toàn. 


(Tăng Chi Bộ kinh 5n v.953). 


Người giữ tĩnh lặng và biết điểm dừng thì sẽ không 
gặp hiêm nguy. 


(Đạo Đức Kinh, chương 44) 


Đoạn thứ hai của câu này trong Đạo Đức Kinh nói 
răng: làm cho vạn sự bắt đầu, không gì tốt hơn là giữ 
øìn tĩnh lặng (tịnh chỉ). Giải thích theo Phật Pháp, 
những sự việc được khởi đầu tốt đẹp băng giữ gìn 
tĩnh lặng là “những thứ (phẩm chất) làm giảm bớt sự 
tích lũy nghiệp”. Để khảo sát, chúng ta sẽ dựa theo 
cách phân chia lộ trình tu tập truyền thống là giới 
(hành vi, đạo đức), định (sự ốn định, tĩnh lặng nội 
tâm) và tuệ (tuệ giác). Cả ba chi phần này đều được 
trợ giúp một cách quyết định bởi thái độ giữ yên 
(tịnh chỉ) được phát triên nhờ ghi nhận thuần túy. 


. Giới: làm thê nào để cải thiện hành vi, giới hạnh và 
khả năng ra quyết định đúng? Nếu chúng ta thực sự 
chân thành mong muôn tăng thượng giới, thì khôn 
ngoan nhất là chọn con đường nào ít đôi kháng nhất. 
Nếu chúng ta quay ngoắt chỗng đối lại những khiếm 
khuyết ăn sâu từ thói quen cũ hay những động lực 
rất mạnh trong tâm một cách quá nhanh chóng, 
chúng ta có thể sẽ phải chịu thất bại và nản lòng. 
Trước hệt chúng ta hãy chú ý đên những lỗi lâm, 
thiếu sót về lời nói, hành động và những đánh giá, 
phán xét sai lầm gầy ra bởi sự vội vàng, vô tâm, thiếu 
suy nghĩ. Những. lỗi loại này có rất nhiêu. Trong cuộc 
sông có rất nhiêu trường hợp chỉ cần một khoảnh 
khắc suy xét ngăn ngủi cũng đủ để ngăn chặn một 
bước đi sai lầm, và từ đó tránh được cả một chuỗi dài 


đau khổ và tội lỗi, khởi đầu chỉ từ một giây phút 
thiếu suy nghĩ. Nhưng làm thế nào đề kiêm chế được 
những phản ứng vội vàng, hấp tấp và thay thế băng 
những khoảnh khắc chánh niệm và suy xét? Làm 
được điều đó lại còn phụ thuộc vào khả năng chặn 
đứng và tạm dừng, hãm phanh lại đúng lúc - và 
điều này chúng ta có thể học được bằng cách thực 
hành ghi nhận thuần túy. Trong pháp hành đó, 
chúng ta tự luyện tập mình “nhìn và chờ đợi”, chặn 
dừng lại các phản ứng của mình hoặc làm chậm 
chúng lại. Trước hết chúng ta phải học theo cách dễ 
nhất, ở những hoàn cảnh do mình lựa chọn, gói gọn 
trong một số kinh nghiệm hạn chế trong thiên. Khi 
đôi diện nhiêu lần với những tác động giác quan 
ngẫu nhiên, các cảm xúc hay suy nghĩ lan man làm 
gián đoạn định tâm; khi kiềm chế nhiêu lần mong 
muốn phản ứng lại chúng băng cách này hay cách 
khác; nhiều lần trụ vững tâm khi đôi diện với chúng 
- chúng ta sẽ có đủ khả năng để duy trì sự tĩnh lặng 
nội tâm trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì cuộc sống 
ây vôn rộng mở hơn và không được che chắn. Tâm 
quan sát sẽ luôn có mặt, giúp chúng ta tạm dừng và 
chặn đứng, ngay cả khi bị bất ngờ, khi bị lôi cuốn, 
cám dỗ hay cáu giận đột ngột. 


Những điều chúng ta nói ở trên đề cập đến những 
lôi hành vi xuât phát từ sự vội vàng, thiêu suy nghị, 
song ít nhiêu dê kiêm soát băng chánh niệm. Sự khéo 


léo khi xử lý chúng cũng có tác động đến những 
hành vi phạm giới cứng đầu khác, vôn bắt nguôn từ 
những động lực cảm xúc mạnh hoặc những thói quen 
xấu thâm căn cô đề trong ta. Sự tĩnh lặng nội tâm đạt 
được trong quá trình tịnh chỉ để ghi nhận thuần túy 
cũng kiêm chế được sự bốc đồng của các cảm xúc. 
Thói quen chặn đứng và tạm dừng đóng vai trò như 
một cái phanh hãm đối với những thói quen dễ duôi, 
đắm chìm trong các hành vi bất thiện đã ăn sâu bén 
rễ trong tâm. 


Nhờ khả năng tịnh chỉ để ghi nhận thuần túy, hay 
dừng lại đề suy xét một cách trí tuệ, thường là sự lôi 
cuốn, cám dỗ đầu tiên của tham dục, làn sóng cáu 
giận đầu tiền, màn sương mê mờ đầu tiên của tâm sỉ 
sẽ biến mắt ngay mà không gây ra rắc rối nghiêm 
trọng nào. Dòng những tiễn trình tâm bắt thiện bị 
chặn đứng lại ở thời điểm nào là phụ thuộc vào mức 
độ chánh niệm của chúng ta. Nếu chánh niệm sắc 
bén, nó sẽ chặn được một loạt những suy nghĩ hay 
hành động bất thiện từ rất sớm, trước khi chúng lôi 
mình đi quá xa. Phiền não sẽ không lớn mạnh vượt 
quá mức độ ban đâu, do đó sẽ bớt cần đến nhiều nỗ 
lực đề kiểm soát chúng, nghiệp tạo ra sẽ ít hơn, hoặc 
là không có. 


Lây ví dụ một hình ảnh thích ý nào đó làm sanh 
khởi sự thích thú trong tâm. Đâu tiên thì sự thích thú 


đó không mạnh mẽ và không dai dắng lãm. Ở thời 
điểm này, tâm đã sẵn sàng giữ yên (tịnh chỉ) để quan 
sát hoặc suy xét một cách khách quan, hình ảnh đó 
sẽ dễ dàng bị tước bỏ phần tham dục xâm nhập vào 
từ khi nó mới rất nhẹ. Đối tượng đó sẽ được ghi nhận 
là “chỉ là một cái gì đó gây cảm giác thích”, hoặc sự 
thu hút chúng ta cảm nhận ây sẽ được thăng hoa lên 
thành một niềm vui tĩnh lặng. Song nếu đánh mất cơ 
hội đầu tiên ấy, sự thích thú sẽ lớn mạnh lên thành 
dính mắc và khao khát sở hữu. Nếu lúc này có sự 
dừng chặn, suy nghĩ khát khao ây sẽ dần dân mắt sức 
mạnh; nó sẽ không dễ biến thành tham muôn dai 
dăng, và sẽ không có cô găng thực sự để chiêm hữu 
đôi tượng ham muốn nữa. Song nêu tham dục không 
được kiêm soát, suy nghĩ ham muôn sẽ tự thê hiện ra 
băng lời nói đòi hỏi đối tượng, thậm chí với những lời 
lẽ mạnh bạo, bốc đông. Nghĩa là, khẩu nghiệp bất 
thiện tiếp nối theo sau ý nghiệp bất thiện. Khi bị từ 
chối, dòng phiên não dục ban đầu sẽ phân nhánh ra 
thành các phiền não phụ trội khác: có thê là buôn 
phiên, hoặc giận dữ. Nhưng ngay cả khi đã muộn như 
vậy, chúng ta vẫn có thê dừng lại để lặng yên suy xét 
hay ghi nhận thuân túy, chấp nhận sự từ chối và từ 
bỏ ham muôn, thì có thể tránh được những rắc rối 
tiếp theo. Tuy nhiên, nêu theo sau những lời từ chối 
là thân nghiệp bất thiện, và nếu, bị thúc đấy bởi 
tham dục, chúng ta cố găng chiếm đoạt đôi tượng ưa 
thích băng vũ lực hay bằng trộm cắp, thì khi đó 
nghiệp đã hoàn thành và quả báo của nó sẽ phải trả 


đủ. Song nếu, ngay cả khi đã làm xong một việc bất 
thiện, chúng ta dừng lại để suy xét, thì việc đó cũng 
không vô Ích. Bởi vì chánh niệm sanh khởi dưới hình 
thức quán xét lại, ăn năn hối lỗi, sẽ ngăn ngừa sự xơ 
cứng hóa nhân cách và có thê ngăn chặn sự lặp lại 
của hành động đó trong tương lai. Đức Phật đã dạy 
Rãhula8[1] răng: 


“Bất cứ hành động thân, khẩu, ý nào con đự định 
làm, con hãy suy xét kỹ hành động ấy... Nếu, sau 
khi suy xét, con thấy rằng: “Hành động tôi dự 
định làm này là có hại cho chính mình, hoặc có 
hại cho người, hoặc có hại cho cả hai; thì đó là 
hành động bất thiện, mang lại đau khổ, có kết quả 
là đau khổ” - thời con không nên làm hành động 
ây. 


8[1] Rãhula là con trai của Đức Phật trước khi xuất gia. Vào đêm 
Rãhula ra đời, Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc đi xuất gia. 
Sau khi thành đạo, Đức Phật về thăm lại kinh thành Ca-Tỳ-La-Vệ 
đề tế độ dòng họ Thích-Ca, khi đó Rãhula mới 7 tuổi. Đức Phật 
cho Rähula xuất gia sadi, sống trong Tăng đoàn và được Ngài 
dạy dỗ. Năm 20 tuổi, Rãhula đắc thánh quả A-la-hán và trở 
thành một trong 80 đại đệ tử của Đức Phật. Trong kinh điển còn 
ghi lại một số bài kinh Đức Phật dạy dỗ Rãhula như Tiểu Kinh 
giáo giới Rahula, Đại kinh giáo giới Rahula... 


Lại nữa, trong khi làm bất cứ hành động thân, 
khâu, ý nào, con hãy suy xét kỹ hành động ây... 
Nếu, sau khi suy xét, con thấy răng: “Hành động 
tôi đang làm này là có hại cho chính mình, hoặc 
có hại cho người, hoặc có hại cho cả hai; thì đó là 
hành động bất thiện, mang lại đau khổ, có kết quả 
là đau khổ” - thời con hãy từ bỏ hành động ấy. 


Lại nữa, sau khi làm bất cứ hành động thân, khẩu, 
ý nào, con hãy suy xét kỹ hành động ấy... Nếu, 
sau khi suy xét, con thấy răng: “Hành động tôi đã 
làm là có hại cho chính mình, hoặc có hại cho 
người, hoặc có hại cho cả hai; thì đó là hành động 
bất thiện, mang lại đau khổ, có kết quả là đau 
khổ” - thời con hãy tự chế không nên làm hành 
động ấy trong tương lai”. (MN61) 


2. — Định. Bây giò chúng ta hãy xem xét cách ghi 
nhận thuân túy giúp thiên sinh đạt được và củng cô 
định tâm (samatha) với hai nghĩa: sự bình an tổng 
thể của nội tâm và sức tập trung trong thiên. 


Băng cách phát triên thói quen tạm dừng để ghi 
nhận thuân túy, thiên sinh sẽ ngày càng dê dàng rút 
lui vào sự tĩnh lặng bên trong tâm mình, khi thân 


không thê tránh khỏi những tiếng động ôn ào không 
ngớt của thế giới bên ngoài. Chúng ta cũng dễ dàng 
bỏ qua những phản ứng vô ích đối với những lời nói 
và hành động ngu ngốc của người khác. Mỗi khi hứng 
chịu những đòn đánh nghiệt ngã và không ngớt của 
số phận, một cái tâm đã được rèn luyện bởi pháp 
hành ghi nhận thuân túy sẽ tìm chỗ trú ngụ ở trạng 
thái thụ động hay tình trạng chi-quan-sát mà 
không-hành-động, từ vị trí đó nó có thể kiên nhẫn 
chờ đợi cho cơn bão đi qua. Có những hoàn cảnh 
trong cuộc đời mà tốt nhất là hãy để cho mọi việc tự 
đi đến chỗ kết thúc tự nhiên của nó. Người có thê giữ 
vên, tịnh chỉ và chờ đợi thường sẽ thành công, trong 
khi những hành động bận rộn và hung hăng thường 
là thất bại. Không những chỉ trong những trường hợp 
nguy cấp, mà ngay cả trong cuộc sông thường ngày, 
kinh nghiệm từ sự giữ yên và quan sát khiến chúng 
ta tin rằng không cân phải đáp ứng lại ngay mọi tác 
động mà chúng ta nhận được, không cần phải coi tất 
cả mọi người, mọi việc chúng ta gặp phải như là 
những đối tượng cho hành động can thiệp của mình. 


Băng cách tự hạn chế không để mình bận rộn 
một cách không cần thiết, sự va chạm với bên ngoài 
cũng giảm bớt và sự căng thắng bên trong do chúng 
mang lại cũng được nới lỏng dân. Sự bình an và hài 
hòa sẽ bao trùm cuộc sống mỗi ngày, thu hẹp dân 


khoảng cách giữa cuộc sông đời thường và sự tĩnh 
lặng trong thiền tập. Khi đó, những âm hưởng dội 
vào nội tâm của cuộc sống đời thường xáo động, dù 
dưới dạng thô rõ hay vi tế, vốn tràn ngập trong 
những giờ thiền tập và mang lại sự bất an cho thân 
và tâm sẽ ngày càng giảm bớt. Kết quả là loại chướng 
ngại trạo cử, xáo động, một loại chướng ngại chính 
đôi với thiền, sẽ xuất hiện ngày một ít hơn và khi nó 
sanh khởi, cũng dễ dàng vượt qua hơn. 


Băng cách tu tập thái độ ghi nhận thuần túy 
thường xuyên mỗi khi có cơ hội, lực ly tâm - thủ 
phạm của các xáo động-bất an, sẽ đuối sức dân; xu 
hướng hướng tâm - quay tâm vào bên trong và tạo 
cơ sở cho định tâm, sẽ được tiếp thêm sức mạnh. 
Tham muỗn (ái dục) sẽ không còn chi phối, bắt 
chúng ta phải đuổi theo những đối tượng đa dạng 
đang liên tục thay đổi nữa. 


Thực hành thường xuyên việc duy trì chú ý liên 
tục trên một loạt đối tượng quan sát sẽ chuẩn bị tâm 
cho việc tập trung liên tục trên một đề mục, hoặc 
một số đề mục hạn chế, trong khi hành thiền miên 
mật. Sự vững vàng và ồn định của nội tâm, một nhân 
tổ quan trọng của định, cũng được tu tập. 


Do đó, thực hành giữ yên, tạm dừng và chặn 
đứng để ghi nhận thuần túy sẽ tăng cường nhiều 
thành tô chính của thiên định: sự tĩnh lặng, bình an, 
sức tập trung, sự vững vàng của nội tâm và giảm bớt 
sự đa dạng của đề mục. Nó nâng tâm bình quân của 
mức tâm bình thường và đưa lên gần đến mức tâm 
thiền. Đây là điểm quan trọng, bởi vì sự cách biệt 
quá lớn giữa hai tầm mức tâm ấy sẽ phá hoại các cố 
găng định tâm và sự liên tục của thiền tập. 


Theo thứ tự sắp xếp của bảy giác chi (bảy chi phần 
dẫn đến giác ngộ), an tịnh giác chi (passaddhi- 
sambojjhanga) đi trước định giác chỉ (samadhi- 
sambojjhanga). Đức Phật cũng nói rằng: “Nếu bên 
trong được an tịnh, tâm sẽ có định”. Giờ đây, theo 
tinh thần của những điều diễn giải ở trên, chúng ta 
có thê hiệu được lời dạy này của ngài một cách rõ 
ràng hơn. 


. Tuệ. Đức Phật nói rằng: “Người có định sẽ thấy mọi 
thứ như chúng đang là” (như đúng bản chất nó như 
vậy). Do đó, tất cả mọi cách thức mà ghi nhận thuân 
túy củng có định tâm cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho 
sự phát triển tuệ giác. Bên cạnh đó, sự tịnh chỉ của 


ghi nhận thuần túy cũng có thê mang lại những hỗ 
trợ cụ thê và trực tiêp hơn cho tuệ giác. 


Nói chung, chúng ta thường quan tâm đến việc 
nắm bắt và sử dụng mọi thứ hơn là hiểu biết đúng về 
bản chất thực sự của chúng. Chính vì vậy, chúng ta 
thường năm bắt vội vàng một số ít tín hiệu đầu tiên 
mà tưởng (chức năng nhận biết và xác định sự vật, sự 
việc của tâm) chuyển đến cho chúng ta. Sau đó, 
thông qua những thói quen ăn sâu trong tâm, những 
tín hiệu này kích hoạt một phản ứng quy chuân băng 
các đánh giá, phán xét như: tốt-xâu, thích thú-khó 
chịu, có lợi-có hại, đúng-sai. Những đánh giá này, mà 
nhờ nó chúng ta xác định đối tượng trong môi quan 
hệ với bản thân mình, dẫn đến những phản ứng 
tương ứng băng lời nói và hành động. Rất hiếm khi 
chúng ta chú ý tới những đối tượng thông thường 
hoặc quen thuộc, lâu hơn thời gian cần thiết để thu 
nhận một số ít tín hiệu ban đầu. Chúng ta hầu như 
chỉ nhận biết mọi việc một cách rời rạc, và do vậy 
thường nhận biết sai về chúng. Hơn nữa, chỉ giai 
đoạn đầu của “thời gian sống” của đối tượng, hoặc 
hơn một tý, là đến được sự tập trung chú ý của chúng 
ta. Thậm chí chúng ta còn chăng ý thức được rằng 
đối tượng đó là một tiễn trình kéo dài trong một 
khoảng thời gian - có sự khởi đầu và kết thúc; và có 
nhiều khía cạnh, nhiều mỗi quan hệ bên ngoài những 


gì chúng ta nhận thức được trong tình huông hạn chế 
ây. Nói ngăn gọn, nghĩa là tự thân nó là một loại thực 
thê phù du, chóng tàn. 


Thế giới được nhận thức một cách hời hợt như vậy 
chỉ là một mớ những kinh nghiệm kỳ dị, được biểu 
thị bằng một vài ký hiệu hay biểu tượng do chủ quan 
lựa chọn. Những biểu tượng được lựa chọn đó được 
quyết định chủ yếu bởi sự ưa thích cá nhân, thậm chí 
đôi khi còn không được sử dụng đúng nữa. Cái thế 
giới mờ ảo như cái bóng ấy không chỉ bao gồm môi 
trường bên ngoài và những người khác, mà còn cả 
phân lớn các tiến trình thân và tâm của chính chúng 
ta. Những tiến trình này cũng là đôi tượng để khái 
niệm hoá một cách hời hợt y như vậy. 


Đức Phật đã chỉ ra bôn loại điên đảo tưởng (nhận 
thức sai lâm) do nhận thức bị bóp méo và sự chú ý 
không chân chánh (phi như lý tác ý): coi bất tịnh là 
tịnh, vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã. 
Khi dâu ấn của hệ quy chiêu cá nhân ấy được đóng đi 
đóng lại nhiều lân vào thế giới nhận thức hàng ngày, 
sự nhận thức sai lầm căn bản “Cái này là của tôi” 
(attaniya) sẽ ăn sâu bén rễ trong mọi hành động 
thân-tâm của chúng ta. Giống: như những rễ cây, tuy 
nhỏ nhưng lan rộng và bám rất chắc - đến mức, nếu 


chỉ có kiên thức lý luận về vô ngã (anatta) sẽ không 
thê làm lung lay nôi cái ý niệm “tôi” và “của tôi” ây. 


Những hệ lụy nghiêm trọng này bắt nguồn từ tình 
trạng nhận thức cơ bản: chúng ta quá vội vàng phản 
ứng một cách hấp tấp và theo thói quen, ngay khi 
nhận được một sô Ít thông tin đâu tiên của nhận 
thức. Song nếu chúng ta sử dụng được sức mạnh 
kiêm chế của chánh niệm và tạm dừng để ghi nhận 
thuần túy, thì những tiến trình thân-tâm hình thành 
nên đối tượng nhận thức ây sẽ tự thể hiện ra một 
cách đầy đủ và đúng đăn hơn. Không còn ngay lập 
tức bị lôi vào vòng xoáy của tư kiến (những suy nghĩ, 
đánh giá chủ quan của chính mình)9[2|, và được tự 


9[2] Tư kiến: quan điểm, ý kiến của riêng mình. Đó là điều 
chúng ta thường chấp thủ rất mạnh, từ trong vô thức và cũng là 
một trong những cản trở lớn nhất trong quá trình tu tập, bởi vì 
những tư kiến đó chưa bao giờ là đúng cả, nó mang nặng dấu vết 
của tà kiến và những cách suy nghĩ sai lầm, phi như lý tác ý. Tư 
kiến bị khuôn định, bị điều kiện hoá bởi rất nhiều nhân tố, từ 
nghiệp tới những chấp thủ quá khứ, sự tác động của môi trường 
văn hóa, xã hội, tập quán, kiến thức sách vở, cảm xúc, tình cảm, 
yêu ghét...Tư kiến luôn luôn xen vào quá trình tu tập, một cách 
vô thức, cướp quyền định hướng tâm của chúng ta. Chính vì vậy, 
mặc dù chúng ta được hướng dẫn hành thiền đúng, nhưng khi 
thực hành thì vẫn cứ sai như thường, và sai lặp đi lặp lại. Nếu 
không có sự tỉnh giác và trạch pháp, quán xét mình, cộng với sự 
hướng dẫn của một người thây giỏi, thì khả năng chệch hướng tu 
tập là rất, rất cao và rất thường xuyên. Một lần, có người hỏi 


do bộc lộ bản thân trước con mắt quan sát của chánh 
niệm, chúng sẽ hé mở mọi khía cạnh đa dạng của 
chúng và cả một mạng lưới rộng lớn các mỗi tương 
quan và quan hệ qua lại lẫn nhau. Tư kiến, vốn hẹp 
hòi và thường là sai lạc, sẽ rút lui về phía sau và bị 
lân át bởi tâm nhìn rộng mở hơn vừa có được. Tiến 
trình được chúng ta quan sát đó thể hiện sự sanh và 
diệt không ngừng thông qua sự diễn tiến liên tục và 
bên trong các thành phân cấu tạo nên nó. Băng cách 
ây, chân lý vô thường in dâu ấn lên tâm thiên sinh 
ngày một rõ nét hơn. 


Sự phân biện sanh và diệt đó cũng sẽ phá vỡ ảo 
tưởng sai lâm về một thực thể thông nhất (của các 
tiền trình thân-tâm) hình thành dưới ảnh hưởng của 
bản ngã. Tư kiến gạt bỏ sự đa dạng; nó gộp tất cả mọi 
thứ lại trong ảo tưởng về cái “tôi” hay của tôi. Tuy 
nhiên, ghi nhận thuần túy bóc trần những thực thê 
này đề thấy răng chúng chắng là gì khác ngoài những 
hiện tượng bị điều kiện hóa10[3] và không thuộc về 
một ai cả. Nhiêu lần đối diện với bản chất phù du, bị 


Thiền sư Ajhan Cha: Bạch Ngài, trở ngại lớn nhất của người tu là 
øì? Ngài Ajhan Cha đã trả lời: “là cháp thú vào những cái biết của 
mình". 


10[3] Bị phụ thuộc vảo các điều kiện, được tạo thành bởi các điều 
kiện, nhân duyên khác nhau. 


phụ thuộc (vào nhân duyên) và vô ngã của các tiễn 
trình sông bên trong và bên ngoài, chúng ta sẽ phát 
hiện ra sự đơn điệu và bản chất bất toại nguyện của 
chúng: hay còn gọi là sự thật về khô. Như vậy, băng 
phương pháp đơn giản là làm chậm, tạm dừng và giữ 
yên để ghi nhận thuần túy, cả ba đặc tướng - vô 
thường, khổ, vô ngã - sẽ tự hiển lộ ra trước tuệ giác 
VÏpaSSangd. 


Tính tự động 


Thói quen tạm dừng một cách chánh niệm trước 
khi hành động không loại bỏ các phản ứng tự động 
theo thiện pháp. Ngược lại, thông qua luyện tập, việc 
thực hành tạm dừng, chặn đứng và giữ yên. đề ghi 
nhận thuân túy sẽ trở thành tự động. Nó sẽ tiễn triển 
thành một cơ chế chọn lựa của tâm, mà khi các phản 
ứng trở nên ngày càng chăc chắn và nhanh lẹ hơn, sẽ 
có thê ngăn chặn sự bộc phát của các động lực bất 
thiện và thiêu trí tuệ. Nếu không có những kỹ năng 
như thế, thì mặc dù về mặt tri thức chúng ta có thê 
nhận ra những động lực đó là bắt thiện, nhưng vẫn 
phải chịu thua trước sức mạnh của thói quen. Do đó, 
thực hành tạm dừng một cách chánh niệm sẽ thay 
thế các thói quen bất thiện bằng những thói quen 


thiện, đặt nền tảng trên sự hiểu biết trí tuệ và những 
tác ý cao thượng. 


Cơ thể con người có một số phản xạ tự động đề 
tự bảo vệ, cũng như thê tâm cũng cần có một cơ chế 
tự động để tự bảo vệ về mặt tỉnh thân và đạo đức. Sự 
thực hành ghi nhận thuần túy sẽ cung cấp chức năng 
sông còn này. Một người có tiêu chuẩn đạo đức trung 
bình thì theo bản năng, anh ta sẽ tránh những suy 
nghĩ trộm cắp và giết người. Với sự trợ giúp của 
phương pháp ghi nhận thuần túy, phạm vi tự động 
kiềm chế ây sẽ được mở rộng ra rất nhiêu và nên 
táng đạo đức của chúng ta được nâng cao đáng kế. 


Trong một cái tâm không tu tập, các xu hướng 
tâm cao thượng và những suy nghĩ đúng đăn thường 
bị tân công bởi những cơn bột phát bất ngờ của cảm 
xúc và thành kiến. Hoặc là chúng ta sẽ đầu hàng, 
hoặc là ra quyết định một cách khó khăn sau khi đã 
đấu tranh quyết liệt trong tâm. Song nếu các hành 
động bất thiện tự động được kiểm soát hoặc bị SUy 
giảm đáng kể, thì các động lực tốt và suy nghĩ trí tuệ 
(như lý tác ý) sẽ có cơ hội để xuất hiện và tự thê hiện 
một cách tự do và tự động. Dòng chảy tự nhiên của 
nó sẽ khiên chúng ta tự tin hơn về sức mạnh của cái 
tốt trong mình; và cũng có sức thuyết phục hơn đối 


với người khác. Cái tốt tự động này không phải là 
thất thường, bởi nó đó đã có gốc rễ sâu chắc từ sự tu 
tập trước đó. Đây chính là phương pháp tu tập để từ 
đó những tâm thiện hữu trợ (sasankhariRa-Rusala- 
citta: tâm thiện cần có sự thúc đây của bên ngoài để 
khởi lên) được chuyên đổi thành các tâm thiện vô trợ 
(asankhariRa-kusala-citta: tâm thiện Khởi lên Không 
cần thúc đẩy từ bên ngoài). Theo Vi Diệu Pháp, 
những suy nghĩ như vậy, nêu có trí tuệ đi kèm, sẽ 
đứng đầu trong thang giá trị đạo đức. Khi đó, chúng 
ta sẽ hiểu băng thực tế câu nói trong cuôỗn Bí mật 
Hoa Vàng11[4]: “Khi một người với chủ ý đạt đến 
được trạng thái không còn chủ ý, người đó đã có sự 
hiểu biết. Câu này tương tự như câu Pali 
sasankharena asankharikam pattabbam, “Với sự 
tỉnh tấn hữu trợ có chủ ý, sự tự động (trong thiện 
pháp) sẽ đạt được”. 


Ngay cả khi rất nhiêu phương pháp trợ giúp con 
đường phát triển tâm linh và giải thoát trong kinh 
điển được đem ra áp dụng một cách khôn khéo, cũng 
không có phương pháp nào thực sự so sánh được với 
thiên Tứ Niệm Xứ (Satipatthäna); và thiền Tứ Niệm 


I1|4] Bí mật Hoa Vàng là một tác phẩm của đạo Lão, Trung Hoa, 
chịu ảnh hưởng mạnh của tính thân Phật giáo. 


Xứ này bắt đầu một cách đơn giản bằng sự thực hành 
giữ yên và dừng chặn đê ghi nhận thuân túy. 


Làm chậm lại 


Để kiêm chế sự bốc đồng, cầu thả và phóng dật 
của một cái tâm thiếu tu tập, pháp hành tạm dừng và 
dừng chặn cô ý tập làm chậm lại mọi việc. Tuy nhiên, 
do yêu câu thúc bách của cuộc sống hiện đại, việc 
làm chậm lại các hoạt động trong công việc hàng 
ngày rất khó áp dụng trong thực tê. Nhưng bởi vì đây 
là cách đối trị những hệ lụy có hại từ tốc độ chóng 
mặt của cuộc sống hiện đại, nên việc áp dụng nó 
trong những lúc rảnh rỗi, nhất là trong những giai 
đoạn thực hành thiên Tứ Niệm Xứ miên mật, là điều 
rất quan trọng. Thực hành như vậy cũng đem lại 
nhiêu lợi ích trong cuộc sống như sự bình an, tĩnh 
lặng của tâm, nâng cao hiệu quả và kỹ năng trong 
công việc. 


Đối với mục đích phát triển thiền tập, tập làm 
chậm rât hiệu quả đê luyện tập sự không dê duôi, thu 


thúc lục căn12[5] và định lực13[6]. Nhưng ngoài 
những điều đó, nó còn có một ý nghĩa cụ thể hơn đối 
với thiên tập. Chú giải kinh Tứ Niệm Xứ nói, việc làm 
chậm lại các cử động có thê giúp lây lại được định 
tâm đã mất (trên một đề mục). Trong chú giải có 
chuyện, một vị sư trong lúc quên chánh niệm đã co 
tay lại hơi nhanh, không đúng với nguyên tắc thực 
hành. Khi ý thức được điều đó, vị ấy đã đưa tay trở 
lại vị trí cũ và làm lại cử động ây một cách chánh 
niệm. Đề mục chánh niệm của vị ấy là “giữ chánh 
niệm tỉnh giác trong mọi hành động”, như đã nêu 
trong kinh Tứ Niệm Xứ: “Khi co tay, duỗi tay, vị ây 
làm một cách tỉnh giác”. 


Làm chậm lại một số động tác trong thời gian 
hành thiền miên mật đặc biệt hữu ích để đạt tới các 
tuệ minh sát (vipassanäã-ñãng), nhất là trực nhận về 
đặc tướng vô thường và vô ngã. Trong phân lớn các 
trường hợp, chính các cử động nhanh đã làm tăng 
cường ảo tưởng về tính nguyên khối, và ảo tưởng về 
một thực thể trong cái thực ra chỉ là một tiễn trình 


12[5] Chế ngự các cửa glác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, Ỹ- 
không đề buông lung, phóng dật chạy theo các đối tượng bên 
ngoài. Ở đây, ý (tâm) cũng là một cửa giác quan vì ở đó có sự tiếp 
xúc với các hình ảnh, tưởng tượng, suy nghĩ...(pháp trần). 


13[6] Định: là sự ồn định, vững vàng và tập trung của tâm. 


phức tạp và tạm bợ. Do đó, trong khi thực hành miên 
mật, làm chậm lại các hành động như đi lại, co, duỗi 
(tay chân) để phân biệt được nhiều giai đoạn trong 
mỗi cử động, sẽ trợ giúp mạnh mẽ cho tuệ giác trực 
nhận ba đặc tướng của tất cả mọi sự vật, hiện tượng. 
Sự quán chiêu của thiền sinh sẽ ngày càng mạnh mẽ 
nêu vị ấy có thể quan sát rõ ràng mỗi đoạn nhỏ của 
cả tiên trình tự nó sanh lên và diệt mắt, không có cái 
øì chuyền dịch hay “di dời” sang đoạn tiếp theo. 


Dưới ảnh hưởng của việc tạm dừng để ghi nhận 
thuần túy, nhịp độ các hành động, lời nói và việc làm 
bình thường mỗi ngày cũng trở nên tĩnh lặng và bình 
an hơn. Làm chậm lại nhịp điệu hồi hả của cuộc sông 
nghĩa là các suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức có thê 
hoàn thành đủ thời gian sống tự nhiên của chúng. 
Chánh niệm được mở rộng đến tận lúc chót: đến 
những xung động và âm hưởng cuối cùng. Giai đoạn 
cuôi này rt thường xuyên bị cắt bỏ do sự vội vã tóm 
bắt những ân tượng mới, hoặc vội vàng bắt nôi sang 
giai đoạn suy nghĩ tiếp theo trước khi nắm bắt và 
hiểu rõ giai đoạn hiện tại. Đây là một trong những 
nguyên nhân chính gây nên tình trạng lộn xộn trong 
tâm một con người bình thường, bị chất nặng bởi 
một số lượng lớn những nhận thức rời rạc, mơ hồ, 
những cảm xúc còi cọc và những ý tưởng chưa tiêu 
hóa. Làm chậm lại là một phương pháp hiệu quả để 


phục hồi sự sáng suốt và trọn vẹn của tâm. Một ví dụ 
thực tế là quy trình thực hành niệm hơi thở 
(=anapanasati): chánh niệm trọn vẹn toàn bộ hơi thở, 
từ lúc băt đầu, đến đoạn giữa và điểm kết thúc. Đó là 
ý nghĩa của đoạn kinh: “Biết rõ toàn thân hơi thở, vị 
ây thở vào, thở ra”. Cũng như thế, toàn bộ “hơi thở” 
hay nhịp điệu cuộc sông của chúng ta sẽ trở nên sâu 
sắc và trọn vẹn hơn nêu chúng ta có thói quen duy 
trì sự chú ý nhờ thực hành làm chậm lại mọi việc. 


Thói quen cắt đứt sớm các tiến trình suy nghĩ 
hoặc bỏ qua chúng chỉ phối phần lớn tâm những con 
người thành phố hiện đại. Họ không ngừng đòi hỏi 
những sự kích thích mới mẻ, ngày càng liên tục hơn, 
cũng như họ mong muốn mua những chiếc xe mới có 
tc độ cao hơn, chạy nhanh hơn. Những tác động dôn 
dập, gấp gáp của các ấn tượng giác quan sẽ làm cùn 
dần sự nhạy cảm của họ, và vì vậy họ luôn luôn cần 
tới sự kích thích mới, ồn ào hơn, thô tháo hơn và đa 
dạng hơn nữa. Một tiến trình như vậy, nêu không 
được kiểm soát, sẽ chỉ đem lại tai họa mà thôi. Chúng 
ta đã chứng kiến con người ngày càng xuông cấp về 
thị hiểu thấm mỹ và mất dần khả năng hưởng thụ 
niềm vui tự nhiên. Thay thế vào đó là những sự phân 
khích cuông nhiệt và chóng tàn, chăng thê đem lại sự 
mãn nguyện thực sự về cảm xúc hay thẩm mỹ. “Cuộc 
sống tỉnh thần nông cạn” là thủ phạm chính gây nên 


sự hời hợt, nông cạn ngày càng gia tăng của những 
“con người hiện đại”, cũng như sự lan truyền đáng sợ 
của căn bệnh rối loạn tâm thần trong xã hội phương 
Tây. Nó có thê sẽ khởi đầu cho sự suy đôi về tâm 
thức của con người, cả về chất lượng, phạm vi và 
năng lực. Mối nguy hiểm này đang đe dọa tất cả mọi 
người, ở phương Đồng cũng như phương Tây, những 
người thiểu sự bảo vệ cho tâm mình trước tác động 
của kỹ thuật hóa, hiện đại hóa. Thiền Tứ Niệm Xứ có 
thể đóng góp quan trọng để cải thiện hoàn cảnh này, 
theo cách chúng ta đã trình bày ngắn gọn ở trên. Vì 
vậy, phương pháp thiền này cũng đem lại cả lợi ích 
đời thường cho mọi người. 


Tuy nhiên, ở đây chúng ta chủ yếu chỉ quan tâm 
đến khía cạnh tâm lý của chánh niệm và ý nghĩa của 
nó đôi với sự phát triển thiền tập. Sự chú ý được duy 
trì liên tục, nhờ thực hành làm-chậm-lại, sẽ tác động 
đến chất lượng tâm chúng ta theo ba cách: 


. Củng cô và tăng cường sức mạnh cho tâm. 


. Làm hiện rõ các đặc tướng của đôi tượng chú ý (đê 
mục). 


. Làm bộc lộ các môi quan hệ nhân duyên của đôi 
tượng. 


1. Một đôi tượng được chú ý liên tục sẽ có tác động 
đặc biệt mạnh và kéo dài lên tâm chúng ta. Ảnh 
hưởng của nó không chỉ được cảm nhận qua một loạt 
những suy nghĩ kế tiếp sau đó, mà còn có thê lan tỏa 
xa đến tương lai. Chính hiệu quả trợ duyên này là 
thước đo sức mạnh của tâm. 


2. Sự chú ý liên tục đem đến một bức tranh toàn 
cảnh đây đủ hơn về đôi tượng trên tất cả các góc độ. 
Nói chung, ân tượng đâu tiên chúng ta cảm nhận 
được từ bất cứ đối tượng giác quan hay một ý tưởng 
nào đó đều chỉ là đặc điểm nổi bật nhất của nó; chính 
điểm này thu hút sự chú ý của chúng ta tới khi sức 
tác động của nó đạt đến đỉnh điểm. Song đối tượng 
cũng thể hiện những khía cạnh, đặc tính cùng những 
chức năng khác, ngoài những điều chúng ta cảm 
nhận được đâu tiên. Những điều này có thể không rõ 
nét hoặc không thú vị đối với chúng ta; nhưng có thê 
lại quan trọng hơn. Có rất nhiều trường hợp, ấn 
tượng đầu tiên của chúng ta hoàn toàn là sai lầm. Chỉ 
khi chúng ta tiếp tục duy trì sự chú ý xa hơn cảm 
nhận ban đầu đó thì đối tượng mới tự thể hiện ra đầy 
đủ hơn. Khi làn sóng nhận thức đâu tiên thoái lui, thì 
sức mạnh của thành kiên/tư kiến (đánh giá, suy nghĩ 
chủ quan) cũng giảm dần; và chỉ khi đó, trong giai 
đoạn kết thúc, đối tượng mới thê hiện được nhiều chỉ 


tiết mở rộng, một bức tranh hoàn chỉnh hơn về chính 
nó. Chính vì vậy, chỉ nhờ sự chú ý liên tục chúng ta 
mới đạt tới được sự hiểu biết rõ ràng hơn về các 
thuộc tính của đối tượng. 


3. Trong số các thuộc tính của đối tượng, dù là của 
thân hay tâm, có một loại mà chúng ta thường bỏ 
qua do sự chú ý hời hợt và vội vàng; nó cần được 
xem xét riêng biệt ở đây. Đó chính là các mối quan 
hệ nhân duyên của đỗi tượng. Các quan hệ nhân 
duyên của nó trải dài đến quá khứ - nguồn gốc, 
nguyên nhân, các tiền lệ về lý trí và logic; nó cũng 
trải rộng ra bên ngoài hoàn cảnh tổng thể - bôi cảnh, 
môi trường và những lực tác động đang có mặt. 
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được hoàn toàn sự 
việc nêu chỉ nhìn nó một cách tách biệt, do chủ quan 
áp đặt. Chúng ta phải nhìn đối tượng với tầm nhìn 
rộng hơn, trong tình trạng nó bị điều kiện và đang 
tạo điều kiện; và điêu này chỉ có thê làm được nhờ sự 
chú ý liên tục. 


Những tác động lên tiêm thức 


Ba cách tăng cường năng lực tâm linh nêu trên rõ 
ràng có tầm quan trọng hàng đâu cho sự phát triển 


tuệ giác. Khi tâm đã được tăng cường sức mạnh, 
phạm vi của đề mục và cầu trúc quan hệ nhân duyên 
đã được làm rõ, sân chơi đã được dọn sẵn để “nhìn 
mọi sự việc như chúng đang là”. Tuy nhiên, bên cạnh 
những tác động trực tiếp, tiến trình theo ba cách này 
còn có tác động gián tiếp không kém phần quan 
trọng và mạnh mẽ: nó tăng cường và mài sắc trí nhớ, 
trực giác và khả năng sắp xếp-tỗ chức trong tiềm 
thức. Điêu này lại nuôi dưỡng và thúc đây quá trình 
táng trưởng tuệ giải thoát (tăng thượng tuệ). Cũng 
giống như ví dụ cái hỗ trong núi mà Đức Phật nói 
trong kinh: không những được làm đây bởi nước suối 
chảy vào, mà còn được làm đây bởi những mạch 
nước ngầm dưới đáy hỗ. Tuệ giác được nuôi dưỡng 
“ngầm bên dưới” từ trong tiềm thức này có gốc rễ rất 
sâu. Những thành quả thiền tập do nó mang lại 
không dễ dàng mất đi, ngay cả đối với những con 
người phàm phu chưa đắc đạo - những người có khả 
năng còn bị rơi trở lại. 


. Những sự nhận thức hoặc suy nghĩ là đối tượng chú 
ý liên tục sẽ có tác động mạnh mẽ hơn lên tâm và 
bộc lộ những đặc tính của chúng một cách rõ nét 
hơn. Do đó, sau khi chìm xuống vô thức, chúng sẽ 
chiếm giữ một vị trí đặc biệt ở đó. Điều này đúng đôi 
với cả ba cách tăng cường sức mạnh của tâm khi 
nhận thức một đồi tượng. 


a. Trong một tiến trình tâm, nếu sự chú ý trong 
giai đoạn cuỗi cũng mạnh như ở giai đoạn đầu, 
thì khi tiến trình kết thúc và tâm chìm lại vào 
vô thức, nó sẽ dễ dàng thuận theo sự kiểm 
soát của hữu thức hơn. 


b. Nếu một ấn tượng giác quan hay một ý tưởng 
được đánh dâu bởi nhiều đặc tính rõ nét, thì 
sau khi khuất bóng khỏi quá trình nhận thức 
hiện tại, nó sẽ không dễ dàng mất đi trong kho 
vô thức mờ tối hoặc bị lôi kéo theo các định 
kiến cảm xúc để tạo nên những liên tưởng sai 
lầm trong vô thức. 


c. Tương tự, sự nhận thức đúng đăn các quan hệ 
nhân duyên của đỗi tượng sẽ bảo vệ không để 
nó tan lẫn với những chất liệu mơ hồ trong vô 
thức. Các suy nghĩ và nhận thức với cường độ 
mạnh và rõ nét, sau khi chìm vào vô thức, vẫn 
rõ nét hơn và dễ tiếp cận hơn những ấn tượng 
giác quan mờ nhạt và “còi cọc”. Nó sẽ dễ dàng 
được chuyên đổi thành hữu thức đây đủ và sẽ 
có ảnh hưởng lớn hơn đối với tâm, từ sâu đăng 
sau hậu trường. Nếu, thông qua sự tiễn bộ về 


chất lượng và phạm vi của chánh niệm, số 
lượng những ấn tượng giác quan đủ độ chín 
như vậy được tăng lên, kết quả sẽ là sự thay 
đôi vi tế ở trong chính cấu trúc của vô thức. 


2. Xét theo những gì chúng ta đã trình bày ở trên, rõ 
ràng là những ân tượng giác quan mà chúng ta gọi là 
“đủ độ chín” hay “dễ tiếp cận và chuyền đổi” ấy sẽ 
được nhớ lại một cách dễ dàng và chính xác hơn. Dễ 
dàng bởi vì các ấn tượng giác quan ây có cường độ 
mạnh, chính xác bởi vì những đặc tính bộc lộ rõ nét 
bảo vệ chúng khỏi bị những suy tưởng và những 
hình ảnh liên tưởng bóp méo. Ghi nhớ chúng trong 
hoàn cảnh và các mối quan hệ nhân duyên cụ thể sẽ 
phát huy tác dụng theo cả hai cách: làm tăng cường 
khả năng nhớ lại một cách chính xác hơn và dễ dàng 
hơn. Do đó, chức năng chú ý, phi nhận của chánh 
niệm (satï) sẽ giúp tăng cường chức năng thứ hai của 
nó là ghi nhớ. 


3. Ảnh hưởng của sự chú ý liên tục lên tiềm thức và trí 
nhớ sẽ làm sâu sắc và củng cô thêm khả năng trực 
giác của thiên sinh, đặc biệt là trí tuệ trực giác - điều 
chúng ta quan tâm chính ở đây. Trực giác không 
phải là một món quà cho không, biêu không. Cũng 
như các khả năng tâm linh khác, nó sanh khởi lên từ 


những nhân duyên, điều kiện nhất định. Trong 
trường hợp này, nhân duyên chủ yếu là bộ nhớ lưu 
trữ những suy nghĩ và nhận thức trong tiềm thức. 
Hiện nhiên, những ký ức là mảnh đất màu mỡ để 
trưởng dưỡng trực giác phải là những ký ức có cường 
độ mạnh, rõ nét và có nhiều đặc tính khác biệt; bởi vì 
đó là những ký ức dễ tiếp cận nhất. Ở đây cũng vậy, 
mối quan hệ nhân duyên của đối tượng nhận thức 
được lưu trữ trong ký ức có đóng góp rất lớn. Những 
hôi ức loại này có tính liên kết lớn hơn những sự kiện 
riêng rẽ, rời rạc và mơ hỗ; và chúng sẽ tham gia tạo 
dựng những hình thái ý nghĩa mới một cách dễ dàng 
hơn. Những hình ảnh hôi ức rõ ràng này sẽ là những 
nhân tổ kích thích và trợ giúp mạnh mẽ cho trực 
giác. Trong những tâng sâu kín của vô thức, công 
việc thu thập và tô chức vật liệu: bao gồm tri thức và 
kinh nghiệm nhận thức, vẫn tiếp tục diễn ra một 
cách thầm lặng cho đến khi nó chín muỗi và nỗi lên 
thành trực giác. Sự bùng nô trực giác ây đôi khi bắt 
nguôn từ những sự kiện hết sức thường tình. Tuy 
nhiên, mặc dù có vẻ là thường tình, song những sự 
kiện đó lại có khả năng liên tưởng, kết nối mạnh nếu 
trước đó chúng đã là đôi tượng của sự chú ý liên tục. 
Công năng làm chậm và tạm dừng của ghi nhận 
thuần túy sẽ làm bộc lộ những chiều kích sâu sắc của 
những sự việc đơn giản trong cuộc sông đời thường, 
và do đó cung cấp tác nhân kích thích cho trực giác 
phát triển. 


Điều này cũng được áp dụng với trí tuệ trực giác 
chứng nghiệm chân lý Tứ Thánh Đề (bỗn sự thật cao 
thượng: khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt 
khổ, và sự đoạn diệt khổ), mà đỉnh cao là sự giải 
thoát hoàn toàn (arahatta). Trong kinh điển ghi lại 
nhiêu trường hợp các vị Tăng và Ni không thể đạt 
được trí tuệ trực giác khi thực hành thiên. Tia chớp 
trực giác đôi khi chợt đến với họ trong những hoàn 
cảnh rất khác nhau: khi vấp chân phải hòn đá hay 
lúc nhìn thấy một đám cháy rừng, khi bắt gặp hình 
ảnh một đám bọt trên sông. Ở đây chúng ta thấy lại 
một điều khẳng định câu nói dường như rất mâu 
thuẫn là: “với chủ ý, đạt đến trạng thái không còn 
chủ ý”. Với chủ ý đưa toàn bộ ánh sáng chánh niệm 
SOI chiếu từng hành động và sự việc nhỏ nhất trong 
cuộc sông hàng ngày, cuối cùng trí tuệ giải thoát sẽ 
sanh khởi. 


Sự chú ý liên tục không chỉ cung cấp mảnh đất 
màu mỡ cho trực giác phát triển, mà còn giúp chúng 
ta tận dụng tốt hơn và thậm chí có thể tái lặp lại 
những khoảnh khắc trực giác ây. Nhiều người hoạt 
động trong các lĩnh vực sáng tạo khác nhau đều 
phàn nàn giống nhau về một kinh nghiệm là: tia 
chớp trực giác xuất hiện quá đột ngột và biến mắt 
quá nhanh đến nỗi phản ứng chậm chạp của tâm 
không kịp nắm bắt được nó. Nhưng khi tâm đã được 


huấn luyện tạm dừng để quan sát, làm chậm lại và 
chú ý liên tục, và nếu vô thức được tác động như đã 
nói ở trên, thì khoảnh khắc trực giác sẽ trở nên hoàn 
chỉnh hơn, chậm rãi và mạnh mẽ hơn. Trong trường 
hợp đó, tác động của nó sẽ đủ mạnh và rõ ràng, cho 
phép chúng ta tận dụng đây đủ khoảnh khắc trí tuệ 
trực giác ấy. Thậm chí có thể kéo những xung động 
đang trên đà đi xuống lên tới đỉnh cao mới, tương tự 
như những giai điệu nhạc trong một bài hát, khi đi 
xuông lại được hòa âm lên cao, tiếp nỗi từ những nốt 
nhạc cuối cùng của giai điệu trước. 


Tận dụng đây đủ những khoảnh khắc trí tuệ trực 
giác là điều quan trọng mang tính quyết định đối 
với sự tiễn bộ của thiền sinh trên đường tới đạo quả 
giác ngộ. Nếu như sự năm bắt của thiền sinh quá 
yếu, để những khoảnh khắc trí tuệ trực giác thoáng 
qua ấy trôi qua mà không tận dụng triệt để cho công 
việc giải thoát, thì chúng có thê sẽ không đến lại cho 
đến nhiều năm sau đó, hoặc có thê không còn đến 
lại trong suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên, khả năng duy 
trì sự chú ý liên tục sẽ cho phép chúng ta tận dụng 
triệt để những cơ hội như thế, và việc tạm dừng và 
làm chậm (mọi phản ứng-để quan sát) trong thiên 
tập là công cụ quan trọng đề đạt được khả năng ây. 


Qua sự phân tích về sự tạm dừng, làm chậm và giữ 
yên, một trong những định nghĩa truyền thông vê 
chánh niệm trong kinh điển Pali sẽ trở nên dễ hiểu 
hơn, ý nghĩa sâu xa của nó trở nên rõ ràng hơn: đó 
là chức năng anapilapanata, nghĩa đen là “không 
nồi trên bê mặt, không, trượt đi”, “Giỗng như một cái 
vò đất trên mặt nước”, như chú giải nói. “Chánh 
niệm thể nhập sâu vào đề mục, thay vì lướt đi vội 
vàng, qua loa trên bê mặt của nó”. Do đó, “không hời 
hợt, nông cạn” là một cách hiểu đúng đắn về thuật 
ngữ đó, và đó cũng là một đặc tính thiết yếu của 
chánh niệm. 


4. Nhận thức trực tiếp 


Tôi ước gì có thể tách mình ra khỏi thói quen để 
có thể nhìn một cách mới mẻ, nghe mới mẻ và cảm 
nhận mới mẻ. Thói quen làm hỏng sự an nhiên, tự 
tại của chúng ta. 


G.C.Linchtenberg (1742-1799) 


Trong phân trên, chúng ta đã nói về thói quen 
tự động của các hành động bất thiện. Chúng ta đã 
thấy cách giữ yên (tịnh chỉ) để duy trì sự chú ý 
thuần túy và liên tục có thể ngăn chặn hoặc giảm 
bớt những phản ứng thô tháo, vội vàng, do đó cho 


phép chúng ta đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào với 
một cái tâm mới mẻ, với sự nhận thức trực tiếp 
không bị cản trở bởi định kiến gây nên từ những 
phản ứng tự động đó. 


Với nhận thức trực tiếp14[7J] chúng ta có cái 
nhìn trực tiếp về thực tại, không qua những lăng 
kính đầy màu sắc và bóp méo sự thật, không bị chỉ 
phối bởi các định kiến cảm xúc và thói quen, hay sự 
thiên vị, ưa thích tri thức. Nghĩa là: đối diện trực 
tiếp với các sự kiện thuân túy của thực tế, nhìn 
chúng một cách sống động và mới mẻ như là lần đầu 
nhìn thây. 


Sức mạnh của thói quen 


Những phản ứng tự động thường ngăn đường 
cản lỗi hiểu biết trực tiếp này không chỉ đến từ các 
xung động cảm xúc của chúng ta. Rất thường xuyên 
chúng là sản phẩm của thói quen. Dưới dạng đó, 
chúng ngày càng nắm chắc và chỉ phối chúng ta - có 
thể vận hành đề đem lại lợi ích hoặc làm hại chúng 


14[7] Sự nhận thức không thông qua hoặc không bị bóp méo bởi 
các thành kiên, định kiên hay trung gian ý niệm, ngôn từ chê định. 


ta. Ảnh hưởng tốt của thói quen được thấy trong 
“sức mạnh của sự thực hành liên tục, lặp đi lặp lại”. 
Sức mạnh này bảo vệ những thành quả và kỹ năng 
của chúng ta - dù là công việc tay chân hay đầu óc, 
dù là công việc thê gian hay công việc tâm linh - 
khỏi sự mất mát hay quên lãng, và chuyên đổi 
chúng từ những tài sản bình thường, ngắn ngủi và 
không hoàn hảo thành thứ tài sản an toàn, có chất 
lượng. Ảnh hưởng có hại của các phản ứng tự động 
theo thói quen được thê hiện trong cái chúng ta gọi 
là “sức mạnh của thói quen”: những ảnh hưởng gây 
suy yếu, trì trệ và hạn chế, là sản phẩm của những 
loại hành vi, thái độ mang tính cưỡng ép. Ở đây 
chúng ta sẽ chỉ chú ý đến những mặt tiêu cực của 
thói quen có vai trò gây chướng ngại và che khuất 
sự nhận thức trực tiếp. 


Như đã nói ở trên, các phản ứng theo thói quen 
nói chung có ảnh hưởng lên thái độ hành xử của 
chúng ta mạnh mẽ hơn các phản ứng ngẫu nhiên, 
tức thời. Các xung động cảm xúc trong ta có thê biến 
mất cũng bất ngờ như khi chúng xuất hiện. Mặc dù 
hậu quả của nó có thể rất nghiêm trọng và kéo dài 
xa đến tương lai, song ảnh hưởng của nó vẫn không 
thể kéo dài và sâu đậm băng ảnh hưởng của các thói 
quen. Thói quen bao phủ mạng lưới rộng lớn và đan 
dây của nó lên cuộc đời và suy nghĩ của chúng ta, cô 


kéo thêm vào trong nó ngày càng nhiêu hơn nữa. 
Các xung động cảm xúc, tình cảm của chúng ta cũng 
thế, bị tứm gọn trong chiếc lưới ấy và từ những cảm 
xúc bộc phát thoáng qua được chuyên hóa thành 
những nét tính cách lâu dài. Một cảm xúc thoáng 
qua, một sự dễ duôi, buông thả nào đó, một ý thích 
bất chợt nảy sinh có thể sẽ trở thành thói quen nêu 
lặp đi lặp lại nhiêu lần, và chúng ta sẽ rất khó nhồ 
bật gốc rễ của nó. Nó sẽ trở thành một sự khao khát 
khó kiểm soát và cuối cùng trở thành một hành 
động tự động mà chúng ta không bao giờ tra vấn 
nữa. Sự thỏa mãn lặp đi lặp lại sẽ biến một nỗi khao 
khát thành thói quen, và thói quen không được 
kiểm soát sẽ lớn mạnh lên thành sự thúc ép, bắt 
buộc. 


Một sự việc thường xảy ra là lúc đầu chúng ta coi 
một hành động hay một thái độ nào đó trong tâm là 
không quan trọng đôi với cá nhân mình. Hành động 
hay thái độ đó có thê là bàng quan, thờ ơ và không 
gây hậu quả về đạo đức. Ban đầu chúng ta sẽ thầy 
rất dễ từ bỏ nó, thậm chí thay thế băng một thái độ 
ngược lại, bởi vì không có cảm xúc hay định kiến 
nào thúc đây chúng ta thiên vị một bên nào cả. 
Nhưng do lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta dần dần 
coi những loại hành động và suy nghĩ mình lựa chọn 
đó là “thích thú, đáng mong muốn, và đúng đắn”, 
thậm chí là “chính đáng” nữa; và do đó đồng hóa 
mình với nó, coi đó là tính cách của mình. Hậu quả 


là, chúng ta cảm thấy bất cứ sự phá vỡ nào đối với 
thông lệ đó là không thích thú hay sai trái. Bất cứ sự 
can thiệp nào từ bên ngoài cũng khiến chúng ta tức 
giận, thậm chí còn coi là mỗi đe dọa tới “những 
nguyên tặc và lợi ích sống còn” của mình nữa. Thực 
ra, những tâm hồn hoang sơ, dù là “văn minh” hay 
không, lúc nào cũng nhìn những kẻ lạ mặt với 
“phong tục lạ đời” như là kẻ thù, và cảm nhận sự có 
mặt thân thiện của họ là đây thách thức và đe dọa. 


Lúc đầu, khi một thói quen nhất định không được 
coi là quá quan trọng, sự dính mặc thành hình dần 
dần ây không hướng tới bản thân của hành động 
nhiều băng sự thích thú do thông lệ thường làm 
không bị cản trở. Sức mạnh của sự dính mắc vào 
thông lệ một phần đến từ sức ỳ của thân và tâm 
chúng ta - sức ý đó là một động lực rất mạnh trong 
con người. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét một nguyên 
nhân nữa khiến mình dính mắc vào thông lệ. Do sức 
mạnh của thói quen, một đôi tượng - dù là đối tượng 
vật chất, một hành động hay cách suy nghĩ - sẽ được 
đầu tư thêm băng sự gia tăng cường độ cảm xúc, đến 
mức sự dính mắc vào những thứ không quan trọng 
và tâm thường, vô nghĩa lại có thể trở nên mạnh mẽ, 
dai dẫng như thể đó là những nhu câu thiết yếu 
nhất. Vì vậy, thiếu kiêm soát tâm có thê biến những 
thói quen nhỏ nhất thành những ông chủ đây quyên 


lực của cuộc đời chúng ta. Nó ban cho chúng quyên 
lực nguy hiêm để hạn chế và làm cứng nhắc tính 
cách, hạn chế tự do tâm linh và tri thức của chúng 
ta. Do phục tùng thói quen, chúng ta tự mua dây 
buộc mình, và làm cho mình dễ bị tốn thương trước 
những dính mắc mới, sân hận, định kiến và sở thích 
mới; nghĩa là những đau khổ mới. Môi nguy hiểm 
đôi với sự phát triển tâm linh do ảnh hưởng thống 
trị của thói quen ngày nay còn nghiêm trọng hơn 
rất nhiêu; bởi vì sự phát triển các thói quen đặc biệt 
dễ nhận thây trong thời đại ngày nay khi sự chuyên 
môn hóa và chuẩn hóa đã vươn tới rất nhiều lĩnh 
vực tư tưởng và đời sông. 


Do đó, khi xem xét những lời kinh Tứ Niệm Xứ, 
phân hình thành nên trói buộc (kiêt sử), chúng ta 
phải nghiên cứu kỹ vai trò quan trọng của các thói 
quen: 


..Và những trói buộc nào khởi lên do duyên cả 
hai (các giác quan và đối tượng của chúng), vị ấy 
biết rõ như vậy. Cách thức các trói buộc chưa 
sanh được sanh khởi như thế nào, vị ấy biết rõ 
như vậy. 


Theo ngôn ngữ Phật học, loại chướng ngại hôn 
trầm - thụy miên (thĩna-middha-nivarana: dã dượi, 
buôn ngủ) được tiếp sức bởi thói quen, và làm cho 
sự nhu nhuyễn, nhẹ nhàng của thân và tâm (kaya, 
citta-lahutä: khinh thân, khinh tâm) bị suy yêu. 


Xu hướng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của thói 
quen này ăn sâu bén rễ ở ngay trong tâm chúng ta. 
Nó bắt nguồn không chỉ từ sức mạnh (thụ động) của 
sự trì trệ (sức ỳ) đã nói ở trên, mà trong nhiều 
trường hợp còn từ ý chí áp đặt và chỉnh phục của 
chúng ta. Một số loại tâm hoạt động tích cực, cường 
độ mạnh, có xu hướng tự lặp lại chính nó. Mỗi tâm 
cô vật lộn để chiêm ưu thế, để trở thành trung tâm 
mà các trạng thái thân và tâm khác yêu hơn phải 
vận động xung quanh, tự thay đối để thích ứng với 
và phục vụ cho trung tâm ấy. Xu hướng này không 
phải là không bao giờ bị thách thức, song nó vẫn 
chiêm ưu thế, và ngay cả các loại tâm phụ thuộc và ở 
ngoại vi cũng có cùng động lực vươn lên như thế. 
Điều này rất giống với xu hướng tự khắng định mình 
và độc đoán, áp đặt lên người khác của những con 
người ngã mạn, khi họ tiếp xúc, giao tiếp với xã hội. 
Trong y học, chúng ta có thể thấy nó giông như căn 
bệnh ung thư càng ngày càng lan rộng; hay xu 
hướng lặp lại thường gặp trong những trường hợp 


đột biên kỳ lạ - một mỗi nguy hiểm vô cùng trong 
thời đại nguyên tử của chúng ta. 


Bởi vì ý chí thống trị hiện hữu trong nhiều loại 
tâm, một suy nghĩ bất chợt thoáng qua cũng có thê 
lớn mạnh thành một nét tính cách thường trực. Nếu 
vẫn không bằng lòng với vị trí hiện tại, nó có thể 
hoàn toàn phá vỡ và thoát ra khỏi các động lực sống 
hiện tại, cuỗi cùng cho đến lúc tái sanh, nó sẽ trở 
thành chính trung tâm của một nhân cách mới. Ở 
trong mỗi chúng ta có vô số nhân cho những kiếp 
sống mới như vậy, cho vô số “chúng sinh” sẽ ra đời, 
tất cả chúng sinh ấy chúng ta nguyện sẽ giải thoát 
khỏi luân hỏi, như lục tổ của Thiên tông Trung Hoa 
đã từng nói15T8]. 


Những thói quen có hại của thân và tâm có thê 
phát triên rât mạnh, không chỉ khi chúng ta cô ý 
nuôi dưỡng nó, mà ngay cả khi không nhận diện ra 


15[8] Điều đáng buồn là một số người theo trường phái Phật giáo 
Đại thừa đã hiểu lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh của Bồ Tát 
một cách rất nông cạn và sai lầm. Họ muốn cứu độ tất cả chúng 
sinh thành Phật rồi họ mới thành Phật. Trong khi Lục Tổ Huệ 
Năng nói rất rõ: lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh khỏi sanh tử 
luân hồi chính là đoạn trừ những nhân tạo ra những kiếp sống mới 
trong tâm của chính mình-chú thích của thiền sư. 


chúng hoặc buông tay để mặc chúng tự tung tự tác. 
Rất nhiều thứ có gốc rễ sâu chắc trong tâm hiện nay 
đều bắt nguôn từ những hạt giỗng nhỏ bé mà chúng 
ta đã gieo trong quá khứ xa xôi. Sự phát triển các 
pháp bất thiện hay những thói quen có hại có thể 
được kiềm chê một cách hiệu quả bằng cách dần dân 
phát triển một thói quen khác: thói quen chú ý đến 
chúng một cách chánh niệm. Nếu giờ đây, khi làm 
những việc quen làm một cách máy móc, chúng ta 
làm một cách cân thận và có ý thức, và trước khi làm 
hãy dừng lại một chút để ghi nhận thuân túy và suy 
xét - nó sẽ cho chúng ta cơ hội để xem xét kỹ thói 
quen của mình và hiểu rõ mục đích việc làm, biết rõ 
nó có thích hợp hay không (satthaka và sappayd- 
sampajañfña: mục đích tỉnh giác và thích nghi tỉnh 
giác). Nó cho phép chúng ta đánh giá sự việc một 
cách mới mẻ, thấy một cách trực tiếp, không bị mê 
mờ do hành động theo thói quen với suy nghĩ: “việc 
này là đúng đăn bởi vì trước kia mình đã từng làm 
như thế”. Ngay cả khi thói quen có hại chưa thể 
nhanh chóng bị xóa bỏ, khoảng thời gian tạm dừng 
để suy xét cũng sẽ ngăn bớt những hành động tự 
động và thiếu suy nghĩ. Tâm chúng ta sẽ thường 
xuyên suy xét kỹ và kháng cự lại, làm cho thói quen 
đó ngày một suy yếu dân đi, và khiến chúng ta dễ 
dàng thay đối hay loại bỏ nó hơn. 


Cần phải nói rõ là thói quen, vốn được gọi là “vú 
nuôi của con người”, không thể và không nên biến 
mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Chỉ cân nhớ xem, 
nhất là đối với những con người thành phó với cuộc 
sông đông đúc và phức tạp, thật nhẹ nhàng biết bao 
khi chúng ta có thể xử lý rất nhiều công việc khác 
nhau một cách tương đối máy móc mà chỉ cần chú ý 
“một nửa”. Thói quen làm đơn giản hóa cuộc sống 
của chúng ta. Nếu tất cả mọi công việc nhỏ nhặt, 
buôn tẻ đều phải làm với sự cố găng đầy chủ ý và 
chú ý sát sao thì thật là căng thăng. Thực ra, rất 
nhiêu công việc tay chân, những công đoạn kỹ thuật 
trong nghệ thuật, và ngay cả một sô quy trình công 
việc đầu óc, nếu tiến hành một cách khéo léo theo 
thói quen thường lệ sẽ mang lại kết quả tốt hơn và 
đều đặn hơn. Tuy nhiên ngay cả sự đều đặn của các 
công việc thói quen ấy cũng sẽ đạt đến điểm dừng. 
Nêu không được tiếp sức bởi một hứng thú mới, nó 
sẽ bộc lộ triệu chứng mỏi mệt và bắt đầu suy thoái. 


Tất nhiên, không phải tất cả mọi thói quen nhỏ 
nhặt đều phải bị xóa bỏ, bởi vì nhiều thói quen là vô 
hại, thậm chí còn có ích. Song. chúng ta phải thường 
xuyên tự hỏi xem liệu mình vẫn còn kiêm soát được 
chúng hay không; liệu mình có thê từ bỏ hay thay 
đôi chúng tùy ý được hay không. Chúng ta có thê trả 
lời câu hỏi này băng hai cách: thứ nhất, chú ý đến 


các hành động theo thói quen của mình một cách 
chánh niệm trong một thời gian; thứ hai, tạm thời từ 
bỏ thói quen ấy nếu điều đó không làm tồn hại đến 
chính mình hay người khác. Nếu chúng ta soi chiếu 
chúng băng sự nhận thức trực tiếp, nhìn hay thực 
hiện các hành động ấy như thể là lần đầu tiên, thì 
những hành động thường lệ và thói quen nhỏ nhặt 
ây sẽ trở nên rất thú vị. Điều này cũng phát huy tác 
dụng đối với nghề nghiệp chuyên môn, môi trường 
làm việc và các mối quan hệ của chúng ta trong 
trường hợp bị bê tắc bởi thói quen. Mỗi quan hệ vợ 
chông, quan hệ bạn bè và đồng nghiệp nhờ vậy cũng 
được cải thiện rất nhiều. Một cái nhìn trực tiếp và 
mới mẻ sẽ cho chúng ta thấy răng mình có thể quan 
hệ với mọi người hoặc làm mọi việc theo một cách 
khác, hiệu quả hơn cách mình vẫn thường làm theo 
thói quen trước kia. 


Khả năng có thể từ bỏ những thói quen nhỏ nhặt 
đó rất có giá trị trong cuộc chiến chống lại những 
khuynh hướng nguy hiểm trong tâm chúng ta. Nó 
cũng là một sự trợ giúp lớn mỗi khi chúng ta phải 
đôi diện với những thay đối nghiêm trọng trong 
cuộc đời, khi hoàn cảnh tước bỏ mất những thói 
quen thiết yêu của chúng ta. Làm mềm hóa các lối 
mòn suy nghĩ và thái độ cứng nhắc sẽ làm tươi mới 
lại năng lượng sông, sức mạnh tinh thần và khả năng 


tưởng tượng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, trên 
mảnh đất tơi mêm ây, chúng ta sẽ gieo được những 
hạt giỗng phát triển tâm linh đây sức sống. 


Dòng suy nghĩ liên tưởng 


Các thói quen gắn mình vào một khuôn mẫu 
phản ứng nhất định, vào một chuỗi các hành động 
nhất định, cách đánh giá nhất định về con người và 
sự việc... diễn ra nhờ các dòng suy nghĩ liên tưởng. 
Từ những đối tượng, các quan điểm, hoàn cảnh và 
con người mà chúng ta gặp, tâm chúng ta lựa chọn 
một số dấu hiệu nồi bật nhất định và gắn liên dẫu 
hiệu này với các phản ứng của mình với chúng. Khi 
gặp lại đối tượng ấy, hoàn cảnh ấy, đâu tiên chúng sẽ 
liên kết với các dẫu hiệu được lựa chọn trước kia, và 
truy ra phản ứng đầu tiên hay phản ứng mạnh nhất 
của mình từ những lần gặp gỡ trước. Vì vậy, những 
dấu hiệu này trở thành tín hiệu để phóng thích ra 
một kiểu phản ứng cô định, có thể bao gồm cả chuỗi 
dài các hành động và suy nghĩ liên quan quen thuộc 
qua những trải nghiệm lặp lại nhiều lần trước kia. 
Cách thức vận hành như thế này khiến chúng ta 
không cân thiết phải có những cô gắng mới hay khó 
nhọc suy xét mỗi bước đi trong cả chuỗi phản ứng 
ây. Kết quả là một cuộc sông bị đơn giản hóa rất 


nhiêu, cho phép con người dành năng lượng cho 
những công việc khác. Thực ra, trong quá trình tiến 
hóa của con người, suy nghĩ liên tưởng là một bước 
tiên hóa vô cùng quan trọng. Nó cho phép chúng ta 
học hỏi từ những kinh nghiệm, từ đó dẫn đến những 
phát hiện mới về các quy luật nhân quả, cũng như 
việc áp dụng chúng. 


Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích này, suy nghĩ 
liên tưởng cũng mang lại rất nhiều nguy hiểm 
nghiêm trọng nếu được áp dụng sai lầm, bất cần và 
không được kiểm soát cần thận. Chúng ta hãy liệt kê 
một phân danh sách những nguy hiểm của nó: 


1. Suy nghĩ liên tưởng, tái diễn lại nhiều lần trong 
những tình huống tương tự, có thê dễ dàng kéo 
dài vô tận và củng cố thêm những quan sát sai 
trái hoặc không đầy đủ ban đâu, những đánh giá 
sai lầm và định kiến cảm xúc như yêu, ghét, ngã 
mạn... 


2. sự quan sát không đầy đủ và cách nhìn, đánh giá 
hạn hẹp đủ đê xử lý một tình huông nhât định nào 
đó, lại là không đủ và đưa đên những hệ lụy 


nghiêm trọng nêu áp dụng một cách máy móc 
trong những tình huông khác. 


3. Do suy nghĩ liên tưởng bị định hướng sai, chúng 
ta có thể cảm thây rất ghét một sự việc, một nơi 
chôn hay một người nào đó đơn giản chỉ vì nó gợi 
lại một kinh nghiệm không thích thú mà trên thực 
tế chắng có liên quan gì đến kinh nghiệm đó cả. 


Những trường hợp trên cho thấy một điêu rất 
quan trọng là thỉnh thoảng chúng ta phải suy xét kỹ 
những lỗi mòn suy nghĩ của mình, xem lại những 
thói quen và những phản ứng rập khuôn xuất phát từ 
lối mòn ấy. Nói cách khác, chúng ta phải bước ra 
khỏi lỗi mòn của mình, có lại cái nhìn trực tiếp về sự 
việc và đánh giá lại những thói quen của mình dưới 
cái nhìn đó. 


Nếu nhìn lại danh sách những nguy hiểm tiềm 
tàng do dòng suy nghĩ liên tưởng tự do mang lại, 
chúng ta sẽ hiểu rõ hơn lời Đức Phật thúc giục chúng 
ta tiếp cận đến ngọn nguồn của kinh nghiệm. Trong 
bài kệ “Hang Đá” rất ngắn gọn và sâu sắc trong kinh 
tập Suttanipäta, Đức Phật nói: “hiệu biết xuyên thấu 
những cảm nhận giác quan (phassa - xúc) sẽ khiến 


con người giải thoát khỏi tham” và “hiểu biết về 
tưởng tri (sañña-quá trình nhận thức kinh nghiệm), 
con người sẽ vượt qua được luân hỏi” (vv.778ff:). 
Băng cách thiết lập chánh niệm như một người gác 
cửa ở ngay chỗ suy nghĩ xâm nhập vào tâm, chúng ta 
sẽ kiếm soát được những kẻ xâm nhập một cách dễ 
dàng hơn, và ngăn không cho những kẻ không có 
phận sự bước vào. Nhờ vậy, sự thanh tịnh của “tâm 
sáng suốt” sẽ được duy trì để chống lại “những phiền 
não ngẫu nhiên” xâm nhập tâm (AN1:51). 


Kinh Tứ Niệm Xứ (satipatthãna sutta) mang đến 
một phương pháp hệ thống để mang lại cái nhìn trực 
tiếp, mới mẻ và trung thực. Phương pháp thực hành 
này làm việc với toàn bộ nhân cách con người, về 
mọi phương diện tinh thần và thê chất, bao gồm toàn 
bộ thê giới kinh nghiệm16[9] của người đó. Phương 


1619] Kinh nghiệm với nghĩa cảm nhận, trải nghiệm những 
gì đang diễn ra trong hiện 





theo nghĩa bình t 


1n" O1) t2) 


pháp quán chiêu với nhiều loại đề mục khác nhau 
trên chính bản thân mình (aj//hattai-nội xứ) và trên 
người khác (bahiddhã- ngoại xứ), thay đối qua lại 
giữa nội xứ và ngoại xứ sẽ làm bộc lộ những quan 
niệm sai lầm do định hướng sai dòng suy nghĩ liên 
tưởng và áp dụng sai những suy luận dựa trên sự 
giống nhau. 


Những loại suy nghĩ liên tưởng sai lầm, theo thuật 
ngữ Phật học, là do bôn loại điên đảo tưởng 
(vipallasa) hay cách nhận thức sai lâm: 


. Thây vô thường là thường 
. Thấy khô là lạc 

. Thây vô ngã là ngã 

. Thây bắt tịnh là tịnh 


Những tà kiến này sanh khởi thông qua sự nhận 
biết sai lầm về các đặc tướng của mọi sự việc. Dưới 
ảnh hưởng của các cảm xúc và nhận thức sai lầm, 
chúng ta nhận biết sự việc một cách phiến diện, sai 
trái, và sai lầm khi gắn liên chúng với những quan 
niệm khác. Băng cách ghi nhận thuần túy mọi sự 
nhận thức và các cảm nhận giác quan, dân dân chúng 


ta sẽ giải thoát chúng khỏi những nhận thức sai lâm 
đó, và tiên bước vững chắc tới sự nhán thức trực tiêp 
vê mọi sự việc như chúng đang là. 


Động tâm - cảm giác về sự khân cầp 


Người có nhận thức trực tiếp và trong sáng, khi 
khởi lên cảm giác khẩn cấp (động tâm) từ những sự 
việc gây xúc động sâu sắc, sẽ kinh nghiệm một sự 
giải phóng năng lượng và lòng can đảm, giúp anh ta 
vượt qua được sự do dự, e dè và những thông lệ cứng 
nhắc trong cuộc sống. và suy nghĩ. Nếu cảm giác 
động tâm về sự khẩn cấp ây được duy trì, nó sẽ đem 
đến nhiệt tâm và lòng kiên trì, bên bỉ cần phải có cho 
công việc giải thoát. Do đó các vị trưởng lão thời xưa 
đã nói: 


Chính thế gian này là trú xứ của các hành động 
của chúng ta. 


Đạo lộ cao thượng sẽ được mở ra từ nơi đó, 
Cùng bao nhiêu thứ để phá vỡ lòng tự mãn. 


Hãy động tâm với những gì đáng động tâm, 


Khi đã động tâm, hãy gắng sức một cách trí tuệ và 
chiên đâu! 


Môi trường xung quanh chúng ta đây rẫy những 
điêu đề khởi lên động tâm. Nếu chúng ta không nhận 
ra được điều đó, là bởi vì thói quen đã làm cho cái 
nhìn của chúng ta mê mờ, sĩ muội và trái tim ta chai 
lì, không còn nhạy cảm nữa. 


Ngay cả đôi với những lời dạy của Đức Phật, 
điều như vậy cũng xảy ra với chúng ta. Lần đầu BặP 
Phật Pháp, vê cảm xúc và tri thức chúng ta cảm thấy 
vô cùng hoan hỷ và nhiệt tâm; nhưng dần dần niềm 
hoan hỷ đó mắt dân động lực và sự mới mẻ ban đầu. 
Giải pháp là chúng ta phải thường xuyên làm mới 
nhiệt tâm ây bằng cách quay lại VỚi Cuộc sống tràn 
đầy xung quanh mình, cuộc sông ây đang khắc họa 
Bốn Chân lý cao thượng với những biên tấu đây mới 
mẻ. Một sự nhận thức trực tiếp sẽ mang đến dòng 
máu mới cho thậm chí đến cả những kinh nghiệm 
thường tình nhất trong cuộc sông hàng ngày, để bản 
chất thực của chúng hiện lên xuyên qua màn sương 
mờ ảo của thói quen và nói cho chúng ta bằng một 
giọng nói mới mẻ. Nó có thể là hình ảnh một người 
ăn mày quen thuộc ở góc phô mỗi ngày, một đứa trẻ 
đang khóc hay một người bạn ốm đau. Những hình 


ảnh đó làm cho chúng ta giật mình tỉnh thức, khiến 
chúng ta phải suy nghĩ và khởi lên cảm giác khân câp 
phải quyêt tâm bước đi trên đạo lộ giải thoát khô 
đau. 


Chúng ta đều đã biết câu chuyện thái tử 
Siddhattha (Tât-Đạt-Ða) lần đầu nhìn thấy cảnh đau, 
già, bệnh, chết trên đường ra ngoài thành du ngoạn, 
sau một thời gian dài trong cuộc sông nhung lụa 
cách xa thực tế khô đau. Câu chuyện này có thể hoàn 
toàn có thật, bởi chúng ta biết rằng trong cuộc sống 
của rất nhiều con người vĩ đại, một sự việc thường 
tình có thể mang một ý nghĩa quan trọng và dẫn đến 
những hệ quả to lớn vượt ra khỏi hình ảnh tâm 
thường của sự việc. Những tâm hôn vĩ đại tìm thây ý 
nghĩa ở những việc tưởng chừng như rất tầm thường 
và từ những phút giây thoáng qua ây đem đến những 
tác động lớn lao. Song dù không đặt vẫn đề hoài nghi 
sự thật đăng sau câu chuyện cô ấy, chúng ta cũng có 
thể nghĩ răng thái tử trẻ tuổi đã từng chính mắt thực 
sự nhìn thây cảnh người già, bệnh, chết trước đó. Tuy 
nhiên, trong tất cả những dịp trước, ngài không cảm 
thấy động tâm sâu sắc trước những hình ảnh đó - 
cũng giống như hầu hết chúng ta, trong mọi lúc cũng 
Vậy. Sự thiếu nhạy cảm đó có thể là do cuộc sống 
được bao bọc quá cân thận, đầy vui thú dục lạc của 
hoàng cung, một cuộc sông tách biệt khỏi thê giới 


thực tế bên ngoài mà vua cha đã sắp đặt. Chỉ khi 
thoát ra khỏi chiếc lỗng vàng của các thói quen dễ 
dãi đó thì thực tế khổ đau mới có thê khiến ngài 
động tâm đến mức như thể được nhìn thấy lần đầu 
tiên trong đời. Chỉ khi đó trong tâm ngài mới khởi 
lên cảm giác về sự khân cấp, đưa ngài rời bỏ cuộc 
sống gia đình và dấn bước trên con đường tìm câu 
giác ngộ. 


Khi tâm thức và trái tim chúng ta đáp ứng lại sự 
thật của khổ hiện diện trong những sự kiện bình 
thường của kiếp sống càng rõ ràng và sâu sắc bao 
nhiêu, thì chúng ta càng đỡ phải học lại những bài 
học giác ngộ của mình và hành trình luân hồi càng 
ngắn lại bấy nhiêu. Sự rõ ràng của nhận thức kích 
hoạt hành động đáp ứng của chúng ta đến từ sự nhận 
thức trực tiếp không bị chệch hướng, có được từ ghi 
nhận thuân túy (sati-chánh niệm); và chiều sâu của 
kinh nghiệm đến từ sự suy xét trí tuệ hay là sự tỉnh 
giác (sampajañña). 


Con đường tới trí tuệ 


Nhận thức trực tiếp cũng là một đặc tính chủ 
yêu của phương pháp thực hành thiên tuệ. Nó được 


định nghĩa là tu tuệ - trí tuệ trực tiếp hay trí tuệ dựa 
trên kinh nghiệm thực tế thu được từ thiên tập - đề 
phân biệt với trí tuệ thu được từ tư duy (tư tuệ) và 
kiến thức (văn tuệ). Trong khi thực hành thiên tuệ, 
các tiên trình thân-tâm của thiền sinh được quán sát 
một cách trực tiếp, không có sự can thiệp của các 
khái niệm trừu tượng hay thông qua lăng kính đánh 
giá sai lầm của các cảm xúc. Bởi vì trong trường hợp 
này, chúng chỉ che mờ hoặc ngụy trang các sự việc 
thực tế, làm giảm bớt tác động trực tiếp của thực tế. 
Việc sử dụng khái niệm (gồm cả ngôn ngữ) để khái 
quát hóa các kinh nghiệm thì rất ích lợi nếu dùng 
đúng chỗ; nhưng nếu chúng làm gián đoạn việc thực 
hành ghi nhận thuân túy, chúng sẽ có xu hướng “gạt 
qua một bên” hoặc loại bỏ những dữ kiện thực tế, 
bằng cách nói: “Ôi dào, chỉ thế thôi mà, chăng có gì 
cả”. Các suy nghĩ khái quát hóa như vậy thường rất 
thiếu kiên nhẫn với những sự việc lặp đi lặp lại, sau 
khi đã phân loại sự việc đó, nó sẽ cảm thấy rất nhanh 
chán. 


Ghi nhận thuần túy, tuy nhiên lại là công cụ 
chủ chốt của thiên tuệ, bám chắc vào các dữ kiện 
thực tế. Nó theo sát sự sanh diệt của các tiến trình 
thân tâm tiếp nói nhau. Mặc dù tất cả các sự kiện 
trong cả một chuỗi có thể cùng một thể loại như 
nhau (chăng hạn hơi thở vào-ra), song ghi nhận 


thuần túy coi mỗi sự kiện như là một sự kiện riêng 
rẽ, khác biệt và cân thận phi nhận sự sanh và diệt 
riêng rẽ của chúng. Nếu chánh niệm được duy trì 
tỉnh thức, sự quán sát lặp đi lặp lại này được nhân 
lên và gây ra tác động mạnh lên tâm chúng ta. Ba 
đặc tướng - vô thường, khổ, vô ngã - của các tiễn 
trình thân tâm đang được quan sát sẽ hiển lộ ra ngày 
một rõ nét hơn. Chúng sẽ xuất hiện ngay chính trong 
ánh sáng chiếu rọi từ bản thân các tiên trình ấy, chứ 
không phải là thứ ánh sáng vay mượn; thậm chí cũng 
không phải là ánh sáng vay mượn từ Đức Phật, bậc 
đạo sư vô thượng soi đường chỉ lối của chúng ta. 
Những tiễn trình thân tâm này, với “ánh sáng tự 
thân” của chúng, sẽ đem đến một cảm giác khân cấp 
ngày càng tăng cho thiên sinh: nỗi khiếp sợ luân hỏi, 
sự nhàm chán (đỗi với các hành đang sanh diệt) và 
sự ý thức về nguy hiểm (của sự sanh diệt thân tâm, 
của luân hôi), theo sau đó là sự xả ly, xuất ly - mặc 
dù tất nhiên đi kèm theo đó, những cảm giác hỷ lạc, 
hạnh phúc và bình an sẽ có mặt trong lúc thực hành. 
Khi tất cả mọi nhân duyên, điều kiện trưởng thành 
trong nội tâm đã được đầy đủ, nhận thức trực tiếp 
đầu tiên của giác ngộ giải thoát sẽ đến với bậc thánh 
Tu Đà Hoàn (sotäpanna)17[10] với hiểu biết rõ 


17[10] Đạo quả Tu-đà-hoàn là đạo quả đầu tiên trong 4 tầng 
thánh quả: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Trong 
con người phàm phu chưa đắc thánh quả còn nguyên vẹn 10 loại 
kiết sử hay phiên não ngủ ngầm là: thân kiến, hoài nghị, giới 
cấm thủ, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử, vô minh. 


ràng, không chút hồ nghỉ: “Bất cứ cái gì sanh lên, sẽ 
phải diệt mât”. 


Như vậy, trong sự khai mở sức mạnh của 
chánh niệm, thiền Tứ Niệm Xứ đã tự khăng định 
mình là hiện thân đích thực của Pháp Bảo, một 
trong ba ngôi quý báu trên thế gian mà đã được 
tuyên bố: 


“Pháp Bảo do Đức Thế Tôn khéo thuyết là pháp 
thiết thực hiện tiên, vượt khỏi thời gian, đến đê mà 


Tâng thánh quả đâu tiên là Tu-đà-hoàn hay Dự lưu cắt đứt 3 loại 
kiết sử đâu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bậc 
thánh Tu-đà-hoàn vĩnh viễn không còn tái sanh lại trong 4 
đường ác đạo là Điạ ngục, Atula, Ñgạ quỷ, Súc sanh nữa, mà chỉ 
còn tái sanh nhiều nhất là 7 lân nữa (Thất lai) trong cõi dục giới 
trước khi đạt đến giải thoát hoàn toàn khỏi luân hôi sanh tử. 
Tâng thánh thứ hai là Tư-đà-hàm không cắt tuyệt được thêm 
loại kiết sử nào nữa, mà chỉ làm suy yếu hai loại kế là tham, sân. 
Bậc thánh Tư-đà-hàm chỉ còn tái sanh lại 1 lân duy nhất (Nhất 
laï) trong cõi dục giới. Tâng thánh thứ ba, Anahàm, cắt đứt hoàn 
toàn 5 kiết sử đâu tiên (3 kiết sử đâu được cắt đứt bởi đạo quả 
Tu-đà-hoàn và tham, sân), và không còn phải tái sanh lại trong 
cõi dục giới nữa (Bất lai). Bậc thánh Anahàm sẽ tái sanh lên cõi 
Phạm thiên và sẽ đắc quả vị Alahán và nhập Niết Bàn tại cõi đó. 
Tâng thánh cao nhất là thánh quả Alahán cắt đứt hoàn toàn 10 
loại kiết sử, vĩnh viến không còn tái sanh nữa. 


thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ những người có 
trí mới tự mình giác hiệu . 


Rừng thiên Sóc Sơn 


Mùa an cư 2012 


SÁCH ĐÃ IN 


(cùng một dịch giả) 


-Ngôi nhà Chánh niệm 


Tác giả: Thiên sư Sayadaw U Jotika. 


-Cuộc đời là một Hành trình Tâm lỉnh 


Tác giả: Thiên sư Sayadaw U Jotika. 


-Bản đồ Hành trình Tâm linh 


Tác giả: Thiên sư Sayadaw U Jotika. 


-Tuyết giữa Mùa hè 


Tác giả: Thiên sư Sayadaw U Jotika. 


-Những bước đi trên con đường 


Tác giả: Đại trưởng lão Thiên sư Ajhan Thate. 


-Đừng coi thường phiền não 


Tác giả: Thiên sự Sayadaw U Tejaniya. 


-Chỉ mỗi Chánh niệm thì không đủ 


Túc giả: Thiên sư Sayadaw U Tejaniya. 


-Pháp ở mọi nơi 


Tác giả: Thiên sư Sayadaw U Tejaniya. 


-Sức mạnh của Chánh niệm 


Tác giả: Đại trưởng lão Thiên sư Nyanaponika. 


Đang 1m: 


-Tinh yếu thiền Phật giáo 


Tác giả: Đại trưởng lão Thiên sư Nyanaponika. 


-Kinh Tứ Niệm Xứ 


Tác giả: Thiên sư Sayadaw U Jotika. 


LIÊN HỆ VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN: 


Rưnng thiên Sóc Sơï 


Email: sutamphap(gmail.COIT 


Tel: 0979294543 


Sách có trên website: 
WWW.sutamphapD.com 


